PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao 
gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 100 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ Sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ân tông kinh sách Phật giáo, các 
đại lÿ cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophafngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 








TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


PHƯƠNG TRỜI 
THONG DŨNG 


Phiên tả: 
Hoàng Thị Nguyệt 


Niệu chỉnh: 
Giác Thanh Tâm, Lê Thị Hông Hà 


(Tái bản lần thứ 2) 


NXB PHƯƠNG ĐÔNG - 2010 


MỤC LỤC 


Phần 1: Nghịch duyên và tình huống xuất gia ............... 
Bản chất tại gia và xuất gia...................----cc-ccccccererxet 
Ji: 0TEH PP HIETT TT xe 2064sc0442 4g: S5ác8en0loadbbasessesdáa 
TìNh 1ñ HE TTOTSOIWEP/ TLTTinsss2s56xggs2asetia980s2s0i284663623ãe:80y2ex 
Nhận diện sự trói buộc của tình cảm ............................ .. 
Tài sản trốn DuUỐC THƯƯỜI [H1 HÃ secsssxx6s6xsad664264askbessfi2xố6: 
Xuất gia là sự khai sinh trong đạo ..........................-----: 
Các tình huống xuất gia....................--- 2-52 2 ccsecrsrserxee 


Ê 0110071 1 716 TH soacsssnec¿z3i9646s9a00650130.4G01ã8aa058o, 


Phần 2: Chăm sóc hạt giống xuất gia............................ 
Nhận diện hạt giống xuất DI 12a ca ca ca ốổa aổa ae. 
Căn tu nây TT bon bsts0gkbiibiolsetbDstbeniua)siabuiahoibdfsesi 
Tập sự để xác lập lý tưởng......................----- ¿ccc+secxsrsees 
Chí nguyện xuất gia của ngài Thân Loan ................... . 


Chăm sóc hạt giống xuất gia...................-- ¿5-52 ccscsecxet 


vỉ ® PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


1 RIPG.HiEHchỉ TPUVÔNH lÚÏi luc sesnisaikes6eebliaakesedsesbuei 38 
Quyết chí tu sẽ được ..............................-c-ccccscecrersersrsee 40 
Đi về phương trời cao rỘng....................----- 2-2 sec: 42 
Quyết chí xuất gia đừng do dự....................-------- sccs+se¿ 43 
Xuất gia là đi ngược dòng đời........................--- --csce sec: 46 
Con người thanh bần lạc đạo ...................--c-cccccececeszses 48 
Sũ SimH HUHỜ TRÍTUTÍD sai 6xetsasaxbabsdslsaaabsdl3elloessasisdslasse 49 
Phần 3: Phương trời thong dong.......................----- -- s5: 59 
Tầm sư học đạo................-¿-:©2 22+ +E2s+E+E+EEEEEEEE2E+EsEsEszsrsee 61 
Thầy là người chỉ dẫn ............................- - 2: 2-52 2+c+2xzczee2 65 
Lấy chánh pháp làm nền tảng ......................---2- 5-5255: 65 
ICniliLNtiiili DI Hososz32s994ai404ies6lssleo2s38690200nai3S45006i9,242s6e 67 
Vai trò của người thầy.......................-- --5-5ccscecrcrcrsrkered 70 
TỔ lifo bài! THẾ: sa isácGba6068a6ikxssetiul6etiidbeel00)a0866 73 
Phát nguyện thứ nhất .......................---- 2-2: s2 e+zzxecre: 75 
PHút610/0nL THỦ HỘI sessssssieiiesesbeibaslsssassubseeloakoiASasusboii J” 
FHfEYNSUWVDH THỦ Đi soeeyoselasasss0i01sElásssvefsitvsa00iussamvo S4 





Phân I: 


NGHỊCH DUYÊN 
VÀ TÌNH HUỖNG XUẤT GIA 


Giảng tại chùa Giác Ngộ, 22-02-2005 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA ® 3 


BẢN CHÁT TẠI GIA VÀ XUẤT GIA 


Cách đây vài tháng, chúng tôi có dịp thuyết pháp mười 
ba tiểu bang ở Hoa kỳ. Đến tiêu bang nào, hầu như chúng 
tôi cũng được gặp và trao đổi những người có nguyện vọng 
muốn xuất gia nhưng không xuất gia được. Sau khi làm một 
thống kê nhỏ, chúng tôi đúc kết thành bốn lý do căn bản. 
Gồm nghịch cảnh, thói quen, tình thương, và sở hữu. Rất 
nhiều người có tâm nguyện chân thành, động cơ và thái độ 
đúng đắn, xem con đường xuất gia như là một lý tưởng. Thế 
mà thời gian qua đi, họ vẫn duy trì hình thức tại gia. Dĩ nhiên, 
chúng ta cảm thấy hơi buôn và làm tiếc cho họ. Các hạt giống 
xuất gia ấy, nêu được phát hiện đúng lúc, chăm sóc một cách 
có phương pháp, chắc chắn sau này họ sẽ trở thành những 
rường cột giúp cho Phật giáo phát triển vững mạnh. 


Khi sống và sinh hoạt với tư cách là một người tại gia, có 
rất nhiều hạn chế. Trong kinh Phật thường dùng ấn dụ về đời 
sống tại gia bị giới hạn trong bốn bức tường, với những sinh 
hoạt mang tính chất thỏa mãn các dục lạc thế gian. Người nam 
và người nữ khi trưởng thành lấy vợ hoặc gả chồng. Hoa trái 
của tình yêu và hạnh phúc đó mang lại cho họ những đứa con, 
và tiếp tục được nuôi dưỡng bằng nhà cao cửa rộng, tài sản, sự 
nghiệp, danh phận, địa vị và chức tước v.v... Tất cả những thứ 
này được xem là đỉnh cao hạnh phúc của người tại g1a. 


Đức Phật đưa ra ân dụ sâu sắc, sánh ví hạnh phúc đó 
giống như hình ảnh của con ốc hay con rùa. Dĩ nhiên, cái vỏ 
của con ốc hay cái mai của con rùa sẽ giúp cho hai loài vật 
này được sông an ôn trong môi trường mà nó được sinh ra. 
Mỗi khi đối đầu với con vật lớn hơn, có sức hủy diệt hay tàn 
phá nhiều, thì phản ứng khôn ngoan của chúng là rút đầu vào 
trong cái mang hay cái vỏ đó. Nhờ đó, các con vật lớn hơn 
không thê làm hại đến tánh mạng của chúng. 


4 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Chính cái mai hay cái vỏ này đã làm cho chúng có cảm 
giác đây là một sự an ôn, giả tạo. Nói cách khác, nó có giá trị 
thời lượng rất hạn hữu. Có đôi lúc, chúng ta cảm thấy thực 
sự thoải mái và hạnh phúc, nhưng phần lớn không thể duy trì 
được trạng thái này một cách lâu dải. 


Ngược lại, đức Phật cũng đưa ra hình ảnh â ân dụ về người 
xuất gia giống như bầu trời quang đãng không có mái nhà 
che, không có bốn bức tường bao bọc lại, nhưng có thể sống, 
hít thở không khí trong lành của gió thoảng, mây bay, trời 
xanh, thông reo hay suối chảy. Những cảnh vật xung quanh 
là dưỡng khí giúp cho người tu có một sức sống lạc quan, 
yêu đời, hạnh phúc, vững chải và an lạc. Đây là hai hình ảnh 
đối lập nhau, một bên có mái nhà che và một bên là sự bao la 
không cùng tận. Dĩ nhiên, bức tường mà đức Phật đề cập đến 
ở đây không phải là bức tường vật lý mà là những bức tường 
về thái độ nhận thức, tâm lý, tình cảm, hành động liên hệ đến 
đời sống vật dục. Theo tình huống của thái độ chấp mắc, bức 
tường này là vật vô hình nối kết ta với những người khác. 
Thông thường, chính thái độ chấp mắc luôn dẫn đến những 
khổ đau trong cuộc đời. 


Trong khi đó, sự hoạch định sống với bầu trời quang 
đãng, thong dong, tự tại gợi cho người xuất gia có một sức 
sông mới: “Lây thái hư làm nhà, phong cảnh làm bạn, chánh 
pháp làm thây, đạo lý vô ngã vị tha làm tông chỉ, mang lại 
hạnh phúc cho mình và cho những người khác”. 


Do đó, hai phương cách này dẫn đến tình huống của hai 
lỗi sông khác nhau: con đường thề trần lẫn lộn hạnh phúc và 
khổ đau; và con đường tâm linh, tìm giá trị an lạc bằng đời 
sống nội tại, vượt lên trên các giá trị hạn hữu của một kiếp 
người. Mặc dù, người xuất gia vẫn mang thân phận của một 
con người, có trái tim biết yêu thương, biết suy nghĩ và hành 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA * 5 


động để có thể đứng vững vàng trong cuộc đời, nhưng sự 
biết yêu thương, suy nghĩ và hành động của người xuất gia 
vẫn mang tính vị tha hơn. Họ lấy đức tính vị tha vô ngã làm nền 
tảng. Mỗi bước chân đi, mỗi một hành động của họ, dù trực tiếp 
hay gián tiếp, đều góp phần mang lại hạnh phúc cho tha nhân. 


Trong cuộc đời, không phải a1 cũng có được sự may mắn 
phát tâm xuất gia. Đã xuất gia rồi, có nhiều người duy trì 
được đời sống tâm linh lâu dài với lý tưởng và hạnh nguyện 
dẫn thân phục vụ. Một số còn lại thì bỏ cuộc nửa chừng. Đại 
đa số những người không thực hiện được, hoặc bỏ cuộc nửa 
chừng, đều do thái độ chuẩn bị tâm lý, động cơ và lý tưởng 
quá ít, hoặc không đúng theo tỉnh thần mà đức Phật đã dạy. 
NHẬN DIỆN NGHỊCH CẢNH 


Nghịch cảnh bao gồm thái độ nhận thức, hoàn cảnh, điều 
kiện và con người không thuận lợi, hoặc tiêu cực, mà chúng 
ta có địp tiếp xúc. Tất cả những tâm lý tiêu cực từ nghịch 
cảnh đã làm cho nhiều người nhận định về đời sống của 
người tu chăng khác gì so với đời sống của người tại gia. 

Trong những nước phương Tây, chúng tôi có dịp tham 
quan và thuyết pháp, có một số nghịch cảnh làm cho nhiều 
người không muốn xuất gia, mặc dù họ có chí nguyện. 
Những nghịch cảnh đơn giản như hằng ngày họ tới chùa, 
nhìn thấy quí thầy, quí sư cô phải làm nhang bán, ổi tụng 
kinh, ma chay, những việc rất đỗi thông thường. Ngoài ra, họ 
không nhìn thấy được những việc gì có giá trị ân tượng hơn. 
Do đó, họ đã suy nghĩ rằng, đi tu là giao hết thân phận cho 
đức Phật, chánh pháp và những vị hướng dẫn đời sống tâm 
linh, liệu mình sẽ có được những giá trị an lạc gì thông qua 
những việc làm như thế này? Câu hỏi của họ chứa đựng nỗi 
niềm thao thức. Chính vì thế, người xuất gia cần thể hiện các 


6 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


giá trị vượt lên trên những người thông thường vê nhận thức, 
tình cảm, cách ứng xử và các sinh hoạt khác trong cuộc đời. 


Hoặc một tình huống so sánh về nội dung và hình thức,đã 
làm cho người phát tâm xuất gia chưa vững trở nên thối chí. 
Chẳng hạn như nhìn thấy quí thầy, quí sư cô ở chùa vẫn có 
những nỗi buồn, lời qua tiếng lại, ăn uống, ngủ nghỉ giống 
như những sinh hoạt hàng ngày của người tại gia. Một số đã 
thối chí vì nghĩ rằng khi xuất gia ta hy sinh cả tuổi đời thanh 
xuân tươi đẹp đề được gì đây? 


Nếu được ở chùa, ta sẽ được học cách ăn uống, đi, đứng, 
nằm, ngồi, nói năng, trao đổi hay tư duy có chánh niệm sẽ 
khác hoàn toàn với người tại g1a. Sự khác biệt lớn giữa người 
tại gia và người xuất gia trong các sinh hoạt hằng ngày, người 
tại gia thể hiện như một thói quen: thích cái gì thỏa mãn cái 
đó, đôi lúc thê hiện thiếu sự cân nhắc, chỉ chiều theo bản ngã 
và thói hưởng thụ vật dục. 


Trong khi đó, đạo Phật dạy người xuất gia khi ăn luôn có 
sự hiện diện của dòng chảy chánh niệm tỉnh thức. Khi ăn, họ 
đóng lại cửa ngõ của suy nghĩ, hay ký ức về mọi sự vật hiện 
tượng, con người hoặc các mối quan hệ đối tác. Khi ăn, họ 
hiểu được thực phẩm nào có lợi ích cho sức khỏe, thực phẩm 
nào chứa độc tổ thì mạnh dạn kiêng cữ, không hành hạ thân 
thể bằng những chiều chuộng thông thường. 


Trong lời nói và việc làm của họ cũng thể hiện tính cách 
từ ái, biết chia sẻ, lắng nghe, bồi đắp tình huynh đệ và các 
giá trị của sự vươn lên. Trong dòng chảy của tâm thức, họ 
có sự huấn luyện và theo đõi chánh niệm không còn những 
nỗi khổ niềm đau và những ước vọng mông lung. Cho nên, 
người xuất gia sẽ nhận thấy rất rõ các giá trị của sự tu tập. 
Với những phương tiện đời sống giản đơn ấy, nhưng họ vẫn 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA * 7 


tìm được những giá trị của hạnh phúc và đi suốt cuộc đời với 
hình ảnh và hình thức người tu. 


Vì thế, khi đánh đồng hình thức sinh hoạt hằng ngày của 
người xuất gia giống như người tại gia, ta đã đánh mất đi cơ 
hội nhìn thấy các giá trị của chánh niệm tỉnh thức trong lòng 
hiện thực. Khi hành động của người đánh đồng bị ám ảnh bởi 
những điều đó, những người muốn xuất gia khó phát nguyện 
chân thật đi tu để mang lại lợi ích cho nhiều người. Chướng 
ngại này liên hệ đến nhận thức, vốn thuộc về phần chủ đạo, 
dẫn khởi và đạo diễn cho đời sống của chúng ta. Sự nhận thức 
sai lệch về khuynh hướng lý tưởng và con đường thực hiện đi 
theo cái ngã mà giá trị của nó lại không được gì. Vì lẽ đó, đức 
Phật khuyên chúng ta hãy chăm sóc nhận thức của chính mình, 
giúp nó đi đúng hướng và có giá trị bền bi, lâu dài. 

NHẠN DIỆN THÓI QUEN ĐỜI 


Thói quen thế tục luôn ảnh hưởng đến sự xuất gia. Thói 
quen này đòi hỏi sự hướng thụ đời sống vật dục như: quần 
áo, thực phẩm, giải trí, hoàn cảnh sinh hoạt v.v... Nếu không 
có những thứ này, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. 


Các hình thức sinh hoạt, giải trí, phục vụ đời sống là cần 
thiết, nhưng nếu chạy theo những khuynh hướng này một 
cách cực đoan, con người sẽ bị biến thành kẻ nô lệ. Thói 
quen đó được nhận định như một dòng chảy ngắm ngầm, vô 
hình không thấy được, nhưng bên trong có tác động chi phối, 
buộc chúng ta phải ứng xử theo hình thức này mà không phải 
hình thức khác. Chúng ta bị sai sử theo cách này hay cách 
khác. Từ đó, nó tạo cho ta một phong cách riêng, làm cho ta 
khác biệt hơn những người khác. Khi một ai đó chạm đến 
sự khác biệt này, ta thường có sự biện hộ rằng: “Tính của tôi 
như thế, ai không chịu được thì thôi..!”. Vì suy nghĩ sai như 


8 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


thế, ta sẽ khó thực hiện được việc sửa đổi, cho dù những điều 
này liên hệ đên hạnh phúc của bản thân. 


Chúng tôi từng gặp một số tình huống, các cô thiêu nữ muốn 
xuất gia, khi được sự khuyến khích, đã trả lời rằng: “Thưa thầy, 
con rất thích đi tu nhưng tu không được. Vì con rất yêu mái tóc 
đẹp của con. Nếu xuất 1a sẽ DỊ cạo đầu trọc, con cảm thấy nó 
làm sao ấy!” Hoặc nhiều người có thói quen trang điểm son 
phần, đồ nữ trang v.v... Họ cảm thấy nếu đi tu mà thiếu những 
thứ này thì giá trị con người sẽ bị giảm xuống. 


Thực ra, giá trị nhà Phật không dựa trên những nên tảng 
này, vì nó là những giá trị ảo, liên hệ đến sự nhận thức về 
bản ngã, tầm quan trọng của mình đối với người khác. Khi 
ăn mặc những bộ quần áo thời trang và nữ trang đắt tiền, ta 
nhằm tưởng nó làm tăng giá trị đẹp cho bản thân mình, ta sẽ 
được nhiều người ca ngợi, nhưng thực tế không có ai quan 
tâm. Sĩ điện này làm cho một số người cảm thấy hạnh phúc 
khi được sở hữu những thứ đắt tiền và sang trọng. 


Thói quen vật dục sẽ chi phối con người lớn đến độ làm 
cho ta mất tất cả sự tự do.Về lâu dài, có thể làm cho con 
người bị trói buộc, chạy theo những gì mà ta muốn, thay vì 
nó phải phục vụ cho những gì mà ta cần làm. 


Trong Kinh Phật có câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có 
một chàng thanh niên vào rừng thưởng ngoạn cảnh đẹp. 
Không may anh ta đã gặp cọp. Anh hoảng hốt chạy bán sống, 
bán chết về phía trước, nhưng càng chạy anh lại càng bị lạc 
sâu hơn vào rừng. Cuối cùng, anh ta không thể tìm thấy con 
đường phía trước. Trước mắt anh chỉ là một vực thắm. Khi 
anh quay đầu nhìn lại, con cọp đã tới gần và nó sắp sửa chực 
vò lấy anh. Nếu anh không có một phản ứng nhanh bằng 
cách nhào xuống vực sâu, chắc chắn anh đã trở thành con 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA * 9 


mồi cho cọp. May mắn thay, ở dưới vực sâu có một chùm 
dây tầm gửi, và anh đã vội chụp lấy chùm dây này. Chùm 
dây đã đánh đong đưa qua lại làm cho thân thê của anh cũng 
bị va vào trong vách núi, khiến anh ta bị đau nhức vô cùng, 
và tim anh đập thình thịch. Nỗi sợ hãi lúc đó đã chiếm hết 
tâm trí của anh. Một lát sau, ngước nhìn lên trên, anh thấy 
con cọp đang nhìn xuống. Ở phía trên của vực sâu có hai con 
chuột đang gặm nhắm chùm dây tầm gửi này, anh đã chợt 
nghĩ không biết nó sẽ đứt vào lúc nào? 

BI kịch của câu chuyện, thay vì phải tìm cách leo lên khỏi 
vực sâu đề tránh cái chết đang gần kê, làm môi cho cọp. Anh 
lại nhìn một chùm nho lơ lửng trước mặt, anh đã nở nụ cười 
rất tươi, với tay hái lấy nó, mà quên đi sự nguy hiểm ở gần 
kể. Anh đã ăn những trái nho đó một cách ngon lành, không 
còn nhớ đến mọi khổ đau đang có mặt với anh. Bi kịch này 
gợi lên một số suy nghĩ 


Thứ nhất, nêu đứng trên phương diện kinh Phật, ta phải 
biết tận dụng đời sống hiện tại, sống với những gì mà ta đang 
có và những gì ta cần phải sống, không nên đề cho những nỗi 
sợ hãi, khó khăn chi phối mình. Ta vẫn có thể biến nỗi khổ 
đau thành niềm vui. Một khuynh hướng thông thường khác 
mà bài kinh muốn phản ánh là thái độ, thói quen thường chỉ 
phối con người. Đó là góc độ của sự hưởng thụ, thay vì phải 
tìm cách thoát khỏi vực thắm và cái chết, thì anh ta lại quay 
sang hưởng thụ những trái nho. 


Thứ hai, nó phản ánh được rằng trong cuộc sống luôn 
có nhiều nỗi khổ, niềm đau. Nhiều người trong chúng ta lại 
không quan tâm, chăm sóc và chữa trị nó. Ta chỉ quan tâm 
tìm đến những nguồn vui nhất thời. Do vậy, nỗi khổ niềm 
đau sẽ bị tăng trưởng theo thời gian. Khi để cho các thói quen 


10 * PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


hưởng thụ chi phối cuộc đời mình, ta sẽ trở thành những cái 
máy. Phản ứng của ta thể hiện qua lời nói hoặc việc làm hoàn 
toàn sẽ không phụ thuộc vào nhận thức, mà phụ thuộc vào 
quán tính, thay vì ta phải ứng xử, lời nói, việc làm theo cách 
khác có lợi cho mình và cho người. 


Chướng duyên trong đời sống vật dục làm cho nhiều 
người nhận thấy rằng mình không thoải mái, an lạc, hạnh 
phúc trong đời sống rất thanh cao và giản dị của người tu. 
Nghịch cảnh về thói quen trong trường hợp này liên hệ đến 
yếu tô nhận thức, tâm lý, vốn có khả năng chi phối tác động 
những hành vi trong cuộc sống. Vì lẽ đó một số người họ có 
nguyện vọng chính đáng, có chí nguyện xuất gia nhưng lại 
không dám nghĩ, vì sợ nó sẽ làm cho họ mắt hết tắt cả. 
NHẬN DIỆN SỰ TRÓI BUỘC CỦA TÌNH CẢM 


Tình cảm quyến luyến giữa chúng ta và cha mẹ, giữa vợ 
chồng, con cái, anh em với nhau đã tạo nên sự ràng buộc rất 
lớn. Sợi dây tình cảm càng đằm thắm bao nhiêu sẽ là những 
trở lực cho người tu nhiều bấy nhiêu. 


Kinh điển nhà Phật đề cập đến người xuất gia như người 
đang đi trên con đường ngược dòng, và đời sống của họ được 
xem là đời sống của những người ngược đời. Ngược dòng và 
ngược đời là hai khái niệm ca ngợi sự ra đi có giá trị của họ. 
Theo nhà Phật, phản ánh một cách sống ngược lại với khuynh 
hướng hưởng thụ thông thường. Những gì mà con người cho là 
sự hạnh phúc tuyệt đối và lâu dài, thì nhà Phật xem nó có giá 
trị nhất thời, dễ bị vô thường tác động, làm thay đồi, có thê gây 
những nỗi khổ niềm đau cho chúng ta bất cứ lúc nào. 

Có nhiều bậc cha mẹ không đồng ý cho con cái họ xuất 
gia, vì nghĩ rằng nếu con mình đi tu sẽ khổ. Đây là một quan 
niệm và nhận thức rất sai lầm. 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐÓNG XUẤT GIA ® 11 


Đức Phật Thích Ca, khi còn là một đông cung thái tử, 
muốn được xuất gia nhưng vua cha không cho phép. Các vị 
tiên tri đã dự đoán trước, sau này thái tử sẽ đi một trong hai 
con đường. Con đường thứ nhất, nếu là vua thì Ngài sẽ là 
một đẳng minh quân, cai trị toàn cõi Ấn Độ, thống nhất sơn 
hà về một mối và có khả năng ảnh hưởng đến các nước liên 
bang. Ngài sẽ lấy tinh thần đạo đức làm nền tảng của chính 
trị. Con đường thứ hai, nếu trở thành người tu, Ngài sẽ là một 
nhà đạo sư lỗi lạc nhất của nhân loại. Dĩ nhiên, khi nghe điều 
dự đoán con đường thứ hai của đức Phật, nhà vua đã không 
thê chấp nhận. Ông chỉ mong muốn con mình trở thành một 
đẳng minh quân, giúp cho dòng họ ông được trường thịnh. 
Từ đó, nhà vua luôn tìm đủ mọi cách để ngăn cản, không cho 
thái tử tiếp xúc với ai. Ông cho xây dựng ba cung điện nguy 
nga tráng lệ, giúp cho đời sống của thái tử được an vui hạnh 
phúc, để cho nhu cầu xuất gia của Ngài không có cơ hội bén 
rễ. Vậy mà lúc nào, trong lòng thái tử vẫn thao thức, mong 
muốn thuyết phục được cha mình đề trở thành nhà tâm linh, 
hơn là một vị minh quân. 


Sau đó, không còn cách nào khác, nhà vua đành chọn một 
cô gái đẹp nhất đề lập gia thất cho thái tử. Đó là công chúa 
Da-du-đà-la. Vẻ đẹp và sự chung thủy của nàng vẫn không 
thê giữ chân được thái tử. Ngay khi nàng vừa sanh đứa con 
đầu lòng là La-hầu-la, thái tử đã quyết định từ bỏ cung vàng 
điện ngọc để ra đi. Nhiều người cho rằng ngài là một người 
chồng không có tình nghĩa, một người cha thiếu trách nhiệm, 
và một người con bất hiểu, và một thái tử vô trách nhiệm 
với muôn dân. Trước tình cảnh như thế, Ngài vẫn dứt khoát 
không hè thay đổi quyết định. Khi từ giã vợ con để ra đi, 
những xúc cảm dâng trào với tình thương yêu đã giằng xé 
đến độ Ngài phải quay trở vào lần thứ hai. Và khi đi được 


12 * PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


vài bước, Ngài cảm thấy khó chịu trong lòng, trở vào nhìn 
vợ con một lần nữa. Ngài đã tự chiến đấu với tâm lý dẫn co. 
Thái độ dứt khoát giúp Ngài hy sinh tình cảm nhỏ nhoi để 
hướng về tình thương bao la. Cuối cùng, Ngài đã tìm thấy 
được bầu trời của hạnh phúc, với những giá trị của sự hy 
sinh, để mang lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình mình và 
cho quốc gia xã tắc. Ngài đã không còn bận tâm, quyền luyến 
đến những tình cảm thông thường của cuộc đời. 


Chúng ta thấy, nếu đi tu để khổ thì đức Phật không bao 
giờ từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con khôn, quyền uy tối thượng 
đề chọn con đường đi tu. Ngài nhận thấy tâm linh mới chính 
là con đường mang đến những giá trị và niềm hạnh phúc cao 
đẹp để phục vụ nhân sinh và xã hội. 


Ngày nay, có một bài Thiền ca được cải biên lời lại, phản 
ánh rất rõ giá trị này: “4i bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm 
chứ ...!” Thật vậy, đi tu rất sướng. Có những người khi chưa 
xuất gia mặt mày u ám, phiền não tràn trề, nhưng khi vào 
chùa, nếu tu tập đúng phương pháp trong một thời gian ngắn, 
tâm của họ sáng ra, chất liệu an lạc và thảnh thơi bắt đầu 
có mặt. Họ trở thành một con người mới hoàn toàn với tâm 
buông xả, lòng hoan hỷ, sự hy sinh và sự dẫn thân phục vụ 
cho tha nhân. 


Thời nay, câu chuyện về cô công chúa Thái Lan, hiện 
tại cũng là một người có chí nguyện xuất gia, không còn 
xa lạ nữa. Vì truyền thống của Phật giáo Nam Tông không 
chấp nhận nữ tu như trong thời kỳ của đức Phật ngày xưa. 
Vì thế, khi người nữ đi xuất gia ở các nước Nam Tông sẽ 
không có tương lai. Thế nhưng, hạt giống xuất gia của 
công chúa vẫn lớn mạnh. Cô quyết định không lập gia đình 
và tu Bát Quan Trai giới dành cho người tại gia. Cô theo học 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA * 13 


Phật và trở thành nhà Phật học. Chúng ta thấy, khi hạt giống 
xuất gia cấy vào trong tâm thức của con người, tuy có thể trải 
qua nhiều đời, hạt giống của sự tu tập đó vẫn tiếp tục phát 
triển lớn mạnh, khiến cho nhiều người nhận thấy đời sống 
của thế gian thực sự không phù hợp, không mang lại hạnh 
phúc cho họ. 


Các bậc cha mẹ nếu nhận thấy con em mình có nguyện 
vọng xuất gia với lòng nhiệt huyết và niềm tin chánh pháp 
rõ ràng thì đừng bao giờ ngăn cản. Chính sự ngăn cản này 
sẽ làm cho những hạt giống đó bị biến dạng. Chúng ta là 
những người Phật tử, hiểu được tu là con đường đúng đắn, 
hãy khuyến khích, tạo điều kiện cho con em đạt thành sở 
nguyện đi đúng con đường lý tưởng, với những giá trị của sự 
dẫn thân phục vụ. 


Trong một số nước Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, 
Lào, Campuchia, tất cả những người nam trước khi lập gia 
đình đều phải xuất gia tối thiêu là một tuần, ba tháng hoặc 
ba năm. Tu tập ở chùa với thời gian nhiều chừng nào, thì 
cơ hội được các cô chọn làm chồng sẽ nhiều chừng đó. Vì 
xã hội của họ quan niệm rằng, một thanh niên trước khi 
lập gia đình đề trở thành một người chồng, một người cha 
mẫu mực, cần phải trải qua đời sống đạo đức trong chùa. 
Sau khi đi tu họ sẽ trở thành những người có đạo đức, có 
trách nhiệm với gia đình và xã hội. Họ nhận thấy việc đi 
tu như vậy không phải là khổ. Cứ một tháng đi tu, họ cảm 
thấy hạnh phúc nhiều hơn và sau những kỳ đi tu như vậy, 
tâm của họ được sáng ra, làm được nhiều việc thiện, giúp 
cho những mảnh đời bất hạnh, giải phóng khổ đau. 


Sự quyến luyến về tình cảm trong gia đình là một rào cản 
lớn, làm cho người muôn đi tu nhưng không cắt đứt được. 


14 * PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Nhất là khi cha mẹ đang gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc cha 
mẹ đang cần sự chăm sóc, nâng đỡ của người con. Vì thế, họ 
đi tu rất khó, tâm không cảm thấy an ồn. Việc cắt đứt sợi dây 
luyến ái của người thân là việc khó làm. Những người có đời 
sống không được hạnh phúc với gia đình, vợ chồng, con cái, 
hoặc anh em ra đi rất dễ. Sự ra đi trong trường hợp này giống 
như một quá trình giải phóng, mang lại cho ta niềm vui lớn. 
Ngược lại, những tình cảm gia đình nồng nàn, hạnh phúc 
trong đời tại gia sẽ là một thử thách, rào cản và những trở lực 
lớn đối với những người có chí nguyện xuất gia. 
TÀI SẢN TRÓI BUỘC NGƯỜI TẠI GIA 

Sở hữu tài sản cũng là sợi dây ràng buộc đối với người 
xuất gia, làm cho họ khó có thê rời bỏ để ra đi. Những ràng 
buộc đó gồm: tiền bạc, tình yêu, nhà cửa, địa vị, chức tước, 
v.v... Một số người không quan trọng về tài sản, nhưng lại 
quan trọng chức danh, địa vị họ đang có. Khi có ý định xuất 
gia, họ thấy rằng mình sẽ mất hết những gì mà hàng ngày 
mình có được, mất hết sự quí trọng và tôn kính của những 
người cấp dưới, đề trở thành một nhà sư sống nương tựa vào 
sự giúp đỡ của đàn na tín thí. Trước đây, khi làm Phật sự, phát 
tâm cúng dường và chia sẻ, họ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng 
bây giờ phải nhận lại những đồng tiền từ người cúng dường, 
lòng tự ái, mặc cảm bị trỗi dậy, khiến họ cảm thấy không thể 
mạnh dạn đề xuất gia. Mặc khác, nếu một người nào đó đã làm 
việc đủ số thời gian mà chính phủ qui định, họ sẽ được hưởng 
các khoản trợ cấp như lương hưu hoặc các chế độ an sinh xã hội 
khác. Khi có ý định xuất gia, thời điệm này họ chưa được hưởng 
các chế độ ưu đãi mà bỏ đi tu thật uống phí, mất hết những øì họ 
đã dành dụm suốt mấy mươi năm qua. 


Quan niệm trên là cách nhìn thông thường của những 
người không hiêu được qui luật nhân quả, vô thường. Trong 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUẤT GIA * 15 


các tùng lâm của Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam 
thời xưa, tất cả những người đi xuất gia không được quyền 
có tài sản riêng, những trương mục riêng, chỉ giao trọn thân 
phận mình cho nhà chùa gói gọn. Tắt cả những việc khác đều 
được nhà chùa lo. Ngay cả khi có bệnh tật đau ốm, nhà chùa 
sẽ giúp đỡ. Người xuất gia nếu tích lũy nhiều tài sản, tiền bạc 
sẽ ý lại, không cố gắng tu học. Càng có nhiều phương tiện, 
tâm của họ sẽ hướng ngoại nhiều hơn. Từ đó, họ sẽ xa rời đời 

sống tăng thân. Do đó, để vượt qua sự trở ngại của việc tiếc 
nuôi về sở hữu tài sản, đây cũng là sự thách đồ rất lớn đối 
VỚI người xuất g1a. 


Câu chuyện của Ngài lục tổ Huệ Năng, là một bài học để 
chúng ta suy ngầm và học hỏi. Cha của ngài mất sớm. Mẹ 
của ngài mất sức lao động, không tạo ra của cải vật chất để 
lo cho bản thân bà lúc về già. 


Một ngày nọ, khi ngài từ trong rừng đốn củi trở về, gặp 
một cư sĩ từ chùa Huỳnh Mai đi xuống. Ông ta rất hân hoan, 
vừa đi vừa xướng đọc bài kệ: “Ưng vô sở trụ nhỉ sanh kì 
tâm”. Ý Nghĩa nói tâm rỗng rang, thanh thản, không vướng 
mắc, tức không bị kẹt vào địa vị, chức tước, quyền thế, danh 
lợi. Có an trụ tâm như vậy lòng mới cảm thấy nhẹ nhàng. Khi 
nghe được bài kệ, bỗng nhiên ngài lục tổ Huệ Năng cảm thấy 
tâm mình bừng sáng và hạnh phúc vô cùng, ông quyết định 
trở thành một người xuất gia. Thông thường, những người có 
đại căn, chỉ cần nghe một câu nói hay một ý tưởng nào đó, 
tâm của họ bừng sáng và tự nguyện trở thành người tu. 

Hoàn cảnh ngài lúc đó thật khó giải quyết. Vì ngài còn 
mẹ già, nếu đi tu ai sẽ chăm sóc cho bà? Dù ngài không được 
đi học, không hè biết chữ, nhưng nhờ trí sáng suốt, ngài đã 
giải quyết công việc ổn thỏa. Ngài đã mời một người bạn 


16 * PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


thân nhất đến giúp mình cùng đốn củi trong thời gian thêm 
một tháng nữa. Một tháng đó, giúp ngài đốn thêm được nhiều 
củi và bán được nhiều tiền. Ngài lấy tất cả tiền kiếm được 
cùng tài sản, giao hết cho người bạn thân, mong anh ta hãy 
xem mình như người anh em ruột thịt, thay mình chăm sóc 
mẹ, để ngài có thê yên lòng ra đi. 


Cuộc đời của ngài rất gian truân, lận đận. Suốt mấy 
tháng ở chùa, ngài chưa một lần được bước lên chánh điện, 
chỉ quanh quần dưới nhà bếp để làm những công việc nặng 
nhọc mà người khác không làm. Có những việc chỉ dành cho 
những người thấp kém, nhưng ngài vẫn làm với tắt cả sự dẫn 
thân phục vụ, với niềm hoan hỷ và dòng chảy chánh niệm tỉnh 
thức. Với niềm hạnh phúc tràn đầy, Tâm ngài càng sáng hơn. 


Lúc bấy giờ, ngài ngũ tổ Hoàng Mai nhận thấy đây chính 
là pháp khí của Phật giáo nên đã âm thầm truyền y bát cho 
ngài. Và ngài đã trở thành vị tô thứ sáu khi còn là người cư sĩ 
tại gia. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử truyền 
tâm ấn của Phật giáo. Từ khi nhận tâm ấn, ngài phải sống 
một cuộc sống nhiều gian truân thử thách. Rất nhiều người 
ganh tị, hãm hại nên ngài phải sống ẩn tu trong rừng với đám 
thợ săn trong suốt mười một năm. Ngài vẫn không sờn lòng, 
nản chí, để nuôi dưỡng chí nguyện lớn trở thành nhân tài 
đóng góp những lợi ích thiết thực cho Phật giáo. 


Qua câu chuyện, chúng ta thấy sự lựa chọn của ngài lục 
tổ Huệ Năng bấy giờ là sự buông bỏ khôn ngoan. Ngài đã trở 
thành một vị thầy xứng đáng cho chúng ta học hỏi suốt cuộc 
đời vẫn chưa hết. 

Khi người muốn xuất gia không chấp trước vào sở hữu 
tài sản, nhận thấy những giá trị thật thì họ sẽ mạnh dạn buông 
bỏ hết tắt cả. 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUẤT GIA * 17 


XUẤT GIA LÀ SỰ KHAI SINH TRONG ĐẠO 


Bốn trở lực về nghịch cảnh, thói quen, quyến luyến tình 
cảm, và sự tiếc nuối sở hữu tài sản trở thành những nghịch 
duyên đối với những người có chí nguyện xuất gia. 


Những ai có chí nguyện muốn xuất gia nên đi trong thời 
điểm còn tuôi thanh xuân, có năng lực, sức khỏe và sự sáng 
tạo. Lúc đó, sự dấn thân của chúng ta mới thật sự có ích cho 
xã hội và tha nhân. Mặc dù đi tu tuổi về già, vẫn mang lại sự 
an lạc nhưng sự đóng góp, phục vụ của ta sẽ bị hạn chế. 


Có thể định nghĩa rằng, xuất gia là sự khai sinh trong 
Phật pháp. Với giáo pháp của đức Phật, chúng ta được sinh 
ra với con người hoàn toàn mới. Mặc dù về vóc dáng, hình 
hài không có gì thay đối, nhưng sự nhận thức, lý tưởng và 
hành trì của người xuất gia hoàn toàn khác với trạng thái của 
người tại gia. Xuất gia là cơ hội để ta tiếp xúc với hạnh phúc, 
và là con đường mở rộng tầm nhìn, sự dấn thân nhằm đem 
lại lợi ích cho chính mình và cho những người khác. Niềm 
thao thức và động cơ xuất gia là những yếu tố rất quan trọng, 
quyết định cho sự đóng góp của ta trong suốt đời tu. 


Đức Phật dùng hình ảnh những quả trứng gà sau một thời 
gian được gà mẹ âp. Nhờ sự âp ủ đó gà con có khả năng chọc 
thủng lớp vỏ bên ngoài, trở thành một chú gà con. 


Đức Phật nói, Ngài cũng là một con gà giống bao nhiêu 
con gà khác như chúng ta, nhưng Ngài khác chúng ta một 
điểm, Ngài là con gà đầu tiên chọc thủng vỏ đi ra với một 
thân thê khỏe mạnh, không cần sự giúp đỡ của gà mẹ. Thỉnh 
thoảng, ta vẫn thấy gà mẹ hỗ trợ gà con, dùng mỏ, mồ cho gà 
con chui ra. Hành động này đôi khi làm cho gà con bên trong 
bị chết do gà mẹ không xác định vị trí, vô tình mồ trúng con 
mắt hoặc cái đầu. 


18 * PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Đức Phật dạy người xuất gia hãy nương vào sự hỗ trợ 
phương tiện, hoàn cảnh, điều kiện môi trường khi có thầy 
bạn tốt. Chính ngôi chùa là nơi chúng ta cũng như những gà 
con biết tự mình chọc thủng vỏ trứng, chui ra tạo nên một 
sức sống mới. Đó là sự khai sinh trong đời sống của đạo đức, 
thiền định và hành trì. Nơi đó, yếu tố tâm lý, tình cảm của 
người tu sẽ hoàn toàn khác biệt so với lúc họ còn tại gia. Sự 
khác biệt này được cảm nhận rõ rệt giống như cảm xúc của 
người nam và nữ khi kết hôn với nhau. Ở đây, người xuất 
gia kết hôn với chánh pháp của đức Phật, với lý tưởng của 
sự phục vụ, những giá trị hạnh phúc, an lạc nội tại và xa rời 
hạnh phúc của thế nhân. Đối với những ai khi xuất gia không 
có sự rung động với Phật pháp, người đó khó tu được lâu dài 
và bền bỉ. Sự rung động càng mạnh, giá trị sự tu tập càng 
lớn, dẫn thân càng lâu dải, giúp họ vượt qua được những thử 
thách, trở ngại dễ dàng trong tương lai. 

CÁC TÌNH HUỐNG XUẤT GIA 


Không phải những ai đi xuất gia đều mang một tâm 
nguyện lớn, được đóng gÓP, phục vụ. Có những người xuất 
gia để quên đi những nỗi khổ đau trong tình duyên, như 
chuyện tình Lan và Điệp. Xuất xuất gia như vậy sẽ không 
có giá trị cho bản thân, làm cho thế nhân có sự nhìn nhận sai 
lệch, cho rằng người xuất gia chỉ toàn là người chán đời, tiêu 
cực, không mang lại giá trị gì cho cuộc đời. 


Chúng ta nhìn thấy có nhiều vị thầy, vị sư cô rất trẻ, thậm 
chí rất đẹp, nhưng họ lại đi tu. Không phải do họ chán đời 
hoặc không có người thương. Thực ra, họ có rất nhiều thứ, 
nhưng những thứ ấy họ không màng tới. Họ nghĩ rằng, hy 
sinh tình yêu nhỏ để có được tình yêu lớn, vĩ đại hơn. Đó là 
những người xuất gia chân chính. Tôi xin nêu ra một số hình 
thức xuất gia như sau: 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUẤT GIA * 19 


1. Thân xuất gia mà tâm hướng về thế tục 


Hình thức này, họ vẫn vào chùa, cạo đầu, mặc đồ tu, tụng 
kinh, bái sám, niệm Phật, tham thiền nhưng tâm của họ luôn 
hướng về đời sống của thế gian, những dục lạc thấp kém, về 
danh vọng, địa vị hoặc họ để cho dòng cảm xúc tiêu cực như 
tham, sân, si, hờn giận, ganh tị chi phối. Những người xuất gia 
này, theo ngôn ngữ nhà Phật gọi là dơi chuột. Vì họ không hắn 
là chuột, mà cũng không hắn là dơi, nếu xếp vào loài có cánh 
cũng không xong, vì vừa có cánh vừa có chân. Hành động của 
một người tu không đúng với người tu thật là đáng tiếc. 

Khi xuất gia, nếu không làm mới cuộc đời, không cách 
tân về nhận thức, không làm cho con mình hạnh phúc, không 
làm cho tình yêu thương của mình được mở rộng, để những 
giá trị cuộc đời thêm lớn mạnh, thà rằng chúng ta đừng đi 
tu. Nếu động cơ của ta không đúng với những chất liệu Phật 
pháp, về sau ta đễ rơi vào những cám dỗ, sa ngã trước dục 
tình, trở thành con người đi sai với lý tưởng Phật giáo, phản 
bội lại con đường phục vụ chân chính. 

2. Tâm xuất gia nhưng thân tại gia 

Hình thức này là một sai lầm lớn đối với người tại gia. 
Những người này không thấy được sự khác biệt giữa người 
xuất gia và người tại gia. Họ nghĩ, mình ở nhà tu tâm dưỡng 
tánh, thích thì đi chùa, tụng kinh hoặc khi có tiền thì làm 
phước, không có thì thôi. Họ không bị ràng buộc, vướng bận 
nào. Điều khó nhất của người xuất gia là đời sống độc thân. 
Họ phải từ bỏ tình cảm luyến ái của thế gian. Đây là sự hy sinh 
hướng thượng. Nếu ai có thê từ bỏ tất cả những thứ đó, tại sao 
không dám mạnh dạn mang hình thức của một người tu? 


Chúng ta làm một cư sĩ với hình thức tại gia cũng tốt, 
nhưng sự phục vụ sẽ bị giới hạn. Trong khi đó, mang hình 


20 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


thức người tu, có hình tướng trang nghiêm, đỉnh đạt, lời nói 
nhẹ nhàng có thể mang lại sự an lạc cho những người khác. 
Nếu ta là một nhà sư có uy tín trong lời nói, ta có khả năng 
vận động được nhiều người cùng chia sẻ những sở hữu tài 
sản của họ để làm những việc từ thiện, phước báu, khả năng 
này đối với những người tại gia vẫn còn bị hạn chế. 


Trường hợp của Ni sư Chứng Nghiêm ở Đài Loan là một 
điển hình. Những năm trước, đất nước Đài Loan bị động đất, 
ÑI sư đã vận động được những khoản từ thiện từ quần chúng 
vượt xa hơn cả ngân quỹ của quốc gia. 


Là một người tu có tư cách, có hạnh nguyện lớn, chúng ta 
luôn mang lại an vui cho những người khác và sẽ được nhiều 
người cùng dấn thân, giúp đỡ ta hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, 
khi xuất gia bằng tâm mà thân tại gia, là sự uống ích: Vì tâm 
thiêng về xuất gia nên không dắn thân xã hội, vì không xuất 
gia nên có tâm tốt mà không làm việc lớn được. Nếu không 
khéo chuyền hóa, kiếp này và những kiếp khác, chúng ta mãi 
mãi cũng chỉ là những người tu tại gia mà thôi. 

3. Thân và tâm xuất gia 


Đây là hình thức xuất gia đúng đắn với lý tưởng nhất, 
đầu tròn, áo vuông, vào chùa, tu học, sống với tăng thân, có 
tình huynh đệ, có lý tưởng, có chí nguyện và sự dấn thân. 
Mặt khác, ta cũng có thê làm được nhiều Phật sự đề mang lại 
hạnh phúc, tháo gỡ những đau khổ của con người trong điều 
kiện mà ta có thể. Đây là mẫu người tu có lý tưởng mà người 
xuất gia. cần hướng đến. Người tu muốn có một đời sống lý 
tưởng về thân và tâm, phải có động cơ lớn, chí nguyện hùng 
dũng, hành sự khôn ngoan, khéo léo. Sự tu tập của họ phải 
miên mật và lâu dài, biết tạo điều kiện, cơ hội để có phước 
báu và hạnh phúc. Họ không sợ hãi trước những khó khăn, 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUẤT GIA * 21 


không chùn bước trước những thử thách. Chính động cơ xuất 
g1a này sẽ giúp họ trở thành những người có giá trị đóng góp 
lớn cho Phật giáo và cuộc đời về sau. 
4. Thân và tâm đều không xuất gia 


Đây là hình thức của những người có lỗi sống buông thả, 
ăn chơi, sa đọa hoặc không có đạo đức và cũng không chịu 
tu. Những người này không những mang lại khổ đau cho bản 
thân, cho người thân, người thương mà còn là mối đe dọa 
của xã hội. 

Các tổ Trung Hoa phân định ra bốn loại xuất 1a trên, các 
ngài cũng thấy rằng. Giá trị của người xuất gia chân chính 
bao gôm hai phương diện. Phương diện vê hình thức và 
phương diện về nội dung. 


Về phương diện hình thức, dân gian Việt Nam có câu: 
“Chiếc áo không làm nên thầy ”, nhưng nếu thiếu đi chiếc 
áo của thầy tu, có lẽ chúng ta đễ dàng đánh mất đi tư cách 
của người tu. 

Khi mặc chiếc áo của người tu đi ra đường, chúng ta luôn 
ý thức đến tính cách trang nghiêm, không dám nghĩ đến việc 
đùa giỡn. Ta cũng không thể làm những việc mang tính chất 
phàm tình của thế nhân, phải tự nhắc nhở mình cần làm gì để 
xứng đáng với người tu. Không chỉ xứng đáng về mặt hình 
thức, mà còn xứng đáng trong suy nghĩ của người tu. Khi 
phát khởi một ý nghĩ sai lầm như: ăn cắp, lừa đảo, giả dối 
hoặc hưởng thụ, chính hình thức này sẽ ngăn cản chúng ta 
lại, không dẫn ta đi đến con đường sa ngã và tội lỗi. 

Ta không nên xem nhẹ yếu tố hình thức, vì nó sẽ làm 
thăng hoa đời sống của người tu bằng những việc làm thanh 
cao, những giá trị hạnh phúc lớn từ hành động cho đến suy 


22 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


nghĩ của họ. Nếu đánh giá con người thông qua hình thức, 
ta dễ dàng bị đồng hóa những cái không có giá tr, trở thành 
những cái có giá trị. Đôi khi trong cuộc sống, ta có thể gặp 
những vị Phật sống, nhưng do vì chấp mắc vào hình thức, ta 
lại xem họ chỉ là những người bình thường. 


Đức Phật dạy những người xuất gia, mỗi ngày hãy sờ vào 
cái đầu láng bóng của mình, để suy nghĩ và sông như thế nào 
cho xứng đáng là bậc chân tu, vượt lên trên thế tục. Nếu tâm 
của chúng ta vẫn còn sự ích kỷ, nhỏ hẹp, ngại khó, hưởng thụ 
thì biết rằng mình vẫn đang đi chưa đúng con đường, đang 
làm mất đi giá trị của một vị thánh. Cho nên, ta cần phải 
chuyên hóa, cải tạo, cách tân và làm mới. 


Có ba cấp độ của sự xuất gia, được phân định về nội 
dung như sau: 
1. Cấp độ thứ nhất - Xuất thế tục gia 

Cấp độ này có ý nghĩa là chúng ta từ bỏ mái ấm gia 
đình, chia tay với người thân, người thương không hề 
quyến luyến và nuối tiếc. Ta không nối đõi tông đường, 
không dân thân làm chính trị để trở thành con người có 
chất liệu an vui, hạnh phúc, thánh thơi, vững chãi. Thông 
qua những giá trị ta có được, có thê giúp đỡ cho những 
người khác. Xuất thế tục gia trong trường hợp này cân 
phải cương quyết. Vì khi xuất gia rồi, mà ta vân giông như 
đang ở trong ngôi nhà thế tục, thì ý nghĩa xuất gia không 
còn nữa. 


Có nhiều người do không hiểu được lời Phật dạy, cứ 
tưởng rằng tu đâu chăng được. Nhất là khi họ bị ảnh hưởng 
bởi quan niệm dân gian có câu: “7# nhất tu chợ, thứ hai tu 
chùa, thứ ba tu tại gia”. Nghĩa là thờ cha, kính mẹ mới là tu. 
Họ cho rằng tu ở chùa thì đễ, nhưng tu ở nhà thì khó hơn. 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA * 23 


Hiểu như vậy là sai lầm. Khi chúng ta xa rời đời sống 
tập thê của những người xuất gia chân chính thì thân và 
tâm của ta cũng sẽ bị lung lạc. Khi tăng thân phấn đấu 
vươn lên trong lý tưởng, ta cũng được ảnh hưởng theo 
chiều hướng tích cực đó. Phấn chấn vươn lên, không cho 
phép mình lười biếng. 

Chúng ta hãy quan sát con hồ, nó sẽ mất đi thế mạnh của 
nó khi rời khỏi rừng sâu, núi thắm, nơi nó từng sinh sống. 
Hình ảnh của một người xuất gia cũng thế. Nếu chỉ ở nhà tu 
tại gia, ý nghĩa của việc xuất gia sẽ không còn nữa. 

Chúng ta từ bỏ gia đình, để có điều kiện tiếp xúc với 
ngôi chùa, với Phật, chánh pháp. Với sự hành trì và dẫn thân, 
người xuất gia chân chính sẽ làm mình ngày càng lớn mạnh. 
Nếu chỉ tiếp xúc với những bức tường của ngôi nhà thế tục, 
thì tâm của ta sẽ không có gì thay đổi. Đứng về góc độ xuất 
thế tục gia, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cấp độ thứ 
hai và thứ ba. 


2. Cấp độ thứ hai - Xuất phiền não gia 


Đây là một cách chơi chữ rất hay. Nghĩa là cần vượt ra 
khỏi ngôi nhà phiền não. Phiền não tức những tâm lý tiêu cực 
như: tham, sân, si, giận dỗi, ganh tị, lười biếng v.v.. . không 
làm cho con người hạnh phúc và phát triển đúng mức. Ta cần 
phải chuyên hóa những nhận thức sai lầm, lý giải mọi sự vật 
hiện tượng theo nguyên lý vô thường, vô ngã, không lệ thuộc 
vào thần linh. Khi nào gội rửa được phiền não, chuyên hóa được 
nhận thức, lúc đó chúng ta mới thật sự là người xuất g1a. 


Chúng ta phải nắm bắt cơ hội làm người tu ở trong chùa, 
làm người tu đúng đắn về nhận thức, chí nguyện và hành 
động. Chính những sự trưởng thành đó mới giúp chúng ta đạt 
được chí nguyện ở cấp độ thứ ba. 


24 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


3. Cấp độ thứ ba - Xuất tam giới gia 


Có nghĩa là vượt qua khỏi dòng sanh tử luân hồi trong ba 
cõi sáu đường. Ba cõi gồm: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. 

Cõi dục là cảnh giới sống như đời sống vật dục, tình dục. 
Sự ham muốn của con người đặt trên nền tảng của bản ngã, 
vị kỷ và lòng tham. Ta có thê bất chấp nên tảng của đạo đức, 
hạnh phúc, khổ đau của người khác để mang lại những giá 
trị cho bản thân. Vì vậy, đời sông trong dục giới là đời sông 
thấp kém. Cõi sắc vẫn còn hạn chế những điều kiện, hoặc 
cảnh giới vô sắc, nghĩa là sống hoàn toàn với trạng thái lặng 
thinh với đời sống nội tâm. Trong ba cảnh giới này, dục giới 
là cảnh giới thấp nhất. 

Theo đức Phật, ba giới nằm trong nhà lửa. Muốn vượt 
ra khỏi nhà lửa của ba cõi, tnhững người xuất gia cần phải 
có động cơ chân chính, nghị lực phi thường đề buông bỏ và 
chuyền hóa nhận thức, cảm xúc với những pháp môn đúng 
đắn. Có như thế, chúng ta mới có thể đi đến con đường của 
an lạc, hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát. 


CON ĐƯỜNG RỘNG MỞ 


Bồn loại hình và ba cấp độ của người xuất gia, giá trị 
của người tu gợi cho ta một con đường phục vụ, dẫn thân 
lớn. Khi muốn trở thành người xuất gia, ta cần phải đạt 
được hai giá trị: xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nếu 
không đạt được trong kiếp này, cần có quyết tâm lớn để đạt 
được ở nhiều kiếp trong tương lai, không bao giờ cho phép 
ta được bỏ cuộc nữa chừng. Trên thực. tế, có rất nhiều người 
không thành công, họ đã ra đời và sống đời sống của một 
người tại g1a. 


Trước khi xuất gia, ta cần có quyết tâm, thấu rõ động cơ 
tôt, hiệu được bản thân, xác định lý tưởng. Không nên lây 


NGHỊCH DUYÊN VÀ TÌNH HUỐNG XUÁT GIA * 25 


thiện cảm hay tình cảm với một vị thầy nào đề làm mục đích 
xuất gia, vì như thế sẽ không có giá trị. Nếu xuất phát từ tâm 
niệm đúng đắn, thì những giá trỊ lợi lạc sẽ có mặt, nhờ đó sự 
đóng góp, dấn thân của chúng ta mới mang lại các giá trị an 
vui và hạnh phúc lâu dài. 


xkkk 





Phân 2: 


_ ŒĂMSÓC 
HẠT GIÔNG XUẤT GIA 


Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-02-2005 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 29 


NHẬN DIỆN HẠT GIÓNG XUẤT GIA 


Các nghịch duyên có thê trở thành động lực giúp ta vượt 
khó, trở thành người có chí nguyện lớn, hoặc tâm hạnh tu tập 
đúng theo tinh thần đức Phật đã dạy. Về sau, chúng ta sẽ có 
cơ hội giúp cho rất nhiều người đang bị trở ngại, vượt qua 
những thử thách mà bản thân họ không thê tháo gỡ được. 


Nhà Phật thường dạy về tinh thần tưới tâm những hạt 
giống xuất gia. Nó được quan niệm như một năng lực tiềm 
ân, có thể nây mầm, tạo sức sông cho một cây mới. Nếu hạt 
giống đó không được đặt trong một hoàn cảnh thích hợp, 
không khí, nước, ánh sáng, phân bón, chăm sóc đúng phương 
pháp, sẽ bị úng và chết đi. Hạt giỗng xuất gia của nhiều người 
cũng được hoạch định một cách tương tự như vậy. Có người 
có tâm nguyện xuất gia, nhưng vì nghịch cảnh của g1a đình, 
tình cảm hoặc bị ràng buộc bởi địa vị, quyền lợi và đời sống 
vật dục nên không thực hiện được. Tất cả những yếu tố vừa 
nêu như là một trở ngại, nếu đặt chung với hạt giống xuất gia 
sẽ làm cho hạt giống đó úng và chết đi. 


Nhận diện và tưới tâm hạt giống xuất gia là một nhu 
cầu, đòi hỏi phải có nghệ thuật. Đừng nên nghĩ rằng lúc nào 
ta cũng thương nó, tưới phân cho nó, nó sẽ trưởng thành. 
Chúng ta cần phải biết chăm bón, vun bồi có phương pháp, 
đúng mức mới có tác dụng. Ngược lại, nếu chăm bón quá 
mức cũng sẽ bị phản tác dụng. Do đó, nghệ thuật chăm sóc 
hạt giống đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức sáng suốt. 

CĂN TU NẤY MẢM 


Người thế gian thường quan niệm răng, ai xuất gia đều 
có căn tu. Khái niệm “căn tu” là một từ rất hay. Vì trong quá 
khứ có thể là một đời gần nhất, họ từng là người học tu, nên 
tái sanh trở lại vào một gia đình Phật tử thuần thành, dù tái 


30 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


sanh vào một gia đình khác tôn giáo, nhưng các hạt giống đó 
vẫn lớn mạnh, đến độ khi có cơ duyên gặp được chùa, nhà 
sư, hoặc những người bạn đạo, bỗng dưng chí nguyện xuất 
gia của họ bắt đầu trỗi dậy, và họ trở thành những người tu. 


Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, sau khi qua 
đời, các vị Lạt Ma được xem là chứng đạo. Thường để lại di 
chúc, nói về sự tái sanh vào nơi nào. Dựa vào di chúc đó, các 
vị cao đệ sẽ đi tìm thầy của mình. Cách thức đề nhận dạng 
những tái sanh thường dựa vào việc chọn lựa các vật thường 
dùng trên quán tính của thói quen. 


Trường hợp vị Lạt Ma Osell là một điển hình. Cách đây 
hơn mười năm, ngài đã sanh ra tại đất nước Tây Ban Nha, 
trong một gia đình Thiên chúa giáo. Các nhà sư Tây Tạng 
dựa vào di chúc của thầy mình để lại, đã lên đường đi tìm 
ngài. Đúng vào ngôi nhà đó, có một chú bé sáu tuổi, rất khôi 
ngô tuần tú. Chú bé này rất khác những chú bé bình thường. 
Khi gặp các nhà sư, chú không hề có thái độ xa lạ. Sau đó, 
chú dám đưa tay lên sờ vào đầu các nhà sư, không một chút 
sợ hãi. 

Trước hình ảnh đó, nêu ta không hiểu được dòng chảy của 
căn tu truyền từ kiếp này sang kiếp khác, ta cho chú bé này tỉnh 
nghịch, vô lễ. Các nhà sư khi được sờ đầu, rất vui mừng. Vì họ 
đã phát hiện ra đây chính là hạt giống tiếp nối của thầy mình. 
Hầu hết các nhà sư Tây Tạng đều tìm lại được các bậc thầy 
chứng đạo, các vị cao tăng để đưa về tu viện, rút ngắn được thời 
gian đào tạo. Cách đào tạo những người có sẵn hạt giống Phật 
pháp sẽ khác với những người chưa có gì cả. 

Một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao các nhà sư Tây Tạng 
dám khẳng định chính xác như vậy? Câu trả lời là họ dựa vào 
phương pháp thói quen để nhận diện những hạt giống. Tiền 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 31 


thân của Osell là một vị cao tăng, và những đồ đệ của ngài 
lớn tuổi hơn ngài, nhưng tất cả đều kính lễ ngài như một bậc 
thầy, một người cha. Kinh Pháp Hoa gọi đó là: “Cha trẻ mà 
con già”. Người tái sanh trẻ về tuôi tác, nhưng lại vững chãi 
về nhận thức, tu tập và sự hành trì. 


Khi một người có quá trình gần gũi với ta, qua đời trong 
thời gian dài, khi gặp lại, ở kiếp này tuy hai bên đã thay hình 
đổi dạng, nhưng bằng nhãn quan, ta vẫn có thê nhận diện 
được đây là người thân thuộc của mình. Bằng kinh nghiệm 
thực tế, ta có thể nhận diện được các dòng chảy của tình thân 
trong quá trình sanh tử luân hồi. 


Khái niệm căn tu chỉ cho những tiềm năng hạt giống của 
một người xuất gia khi qua đời, tâm thức và nguyện vọng của 
họ vẫn tiếp tục được tiếp nối. Điều này lý giải được tại sao 
khi sanh ra, một số người trở thành nhà sư. Chúng ta không 
nên nhận định căn tu là một cái gì được định sẵn, chỉ những 
ai có căn tu mới có thể tu được. Hiểu căn tu như thế, đánh giá 
và nhận định đi ngược lại với tinh thần nhà Phật, đánh mất cơ 
hội giúp cho bản thân trở thành người tu. Quan niệm về căn tu 
chỉ có giá trị khi chúng ta phát hiện ra tiềm năng, nuôi dưỡng và 
phát triển tiềm năng thành tài năng trong cuộc sông. 


TẬP SỰ ĐÈ XÁC LẬP LÝ TƯỞNG 


Thông thường, những ai muốn xuất gia phải tập sự trong 
thời gian từ ba tháng cho đến sáu tháng. Tùy theo mỗi người 
tập sự, thầy bổn sư có thể quan sát người đó từ lời nói, việc 
làm, xem họ có thật sự muốn vào chùa trở thành người tu 
bằng lý tưởng, chí nguyện lớn hay không. Đây là sự thử 
thách cần thiết. Với người có chí nguyện xuất gia mãnh liệt, 
thời gian tập sự càng nhiều, động cơ và thao thức muốn xuất 
g1a của họ càng mãnh liệt chừng đó. 


32 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Thông thường, khi ta có một chí nguyện lớn, muốn làm 
một đại sự thường gặp phải những nghịch cảnh, trở duyên. 
Ta cần phải nhận diện và giải quyết nó một cách rốt ráo bằng 
ý chí, nghị lực. Không khéo những nghịch cảnh, trở duyên 
đưa ta đi lệch hướng hoặc bỏ cuộc nửa chừng. 


Một số trường hợp các vị tập sự ở chùa được một thời 
gian dài có thể là một năm, hai năm hoặc thậm chí ba năm, 
vẫn chưa được thầy mình đồng ý cho xuất gia. Trên thực tế, 
nhiều người có khuynh hướng muốn được xuất gia ngay sau 
khi vào chùa. Một số nhà sư cao tay ấn, thường kéo dải thời 
gian không cho những tập sự của mình xuất gia, là để cho 
những hạt giống kia từ từ được chín muồi. Ngược lại, nếu 
điều kiện xuất gia quá dễ dàng, ta thường ý lại, không biết 
trân quý và phát huy. Cho nên, khi thầy của mình kéo dài thời 
gian, ta lại càng phải nỗ lực, phân đấu, làm điều gì đặc biệt đề 
chứng tỏ với thầy, ta có đủ điều kiện, có lý tưởng, sớm muộn 
gì ta cũng đạt được ước nguyện. Ngày xưa đi tu rất khó, tầm 
sư học đạo là cả một quá trình thử thách. Nếu muốn tu và có 
chí nguyện lớn, chắc chắn ta sẽ không bỏ cuộc. 


Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có một ân dụ: Khi cơn 
mưa xuống làm cho tất cả những loài cây thảo mộc sinh sôi, 
nây nở. Cây lớn và cây nhỏ đều hứng được nước mưa và 
trưởng thành theo cách thức riêng của nó. Đến một thời điểm 
nào đó, các loại cây đơm hoa và kết trái. Cũng có một số loài 
cây, khi những cơn mưa xuất hiện ào ạt và nhiều lần liên tục, 
sẽ bị úng và chết. Vậy, những ai là hạt giống nhỏ và yếu, chỉ 
cần vài lần thử thách dễ bị úng và chết ngay. 

CHÍ NGUYÊN XUẤT GIA CỦA NGÀI THÂN LOAN 


Hòa thượng Thân Loan là một vị cao tăng trong thời 
hiện đại. Ngài xiên dương tông Pháp Hoa rât thành công, 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 33 


tạo ra sinh khí mới cho phong trào thể nhập Phật giáo 
trong xã hội. Cuộc đời của ngài rất bất hạnh. Khi mới lên 
chín tuổi, cha mẹ của ngài đều qua đời. Ngài không có 
anh em, và trở thành mồ côi. Ngài có sẵn căn tu. Sau khi 
làm lễ an táng cha mẹ xong, ngài xin gặp Hòa thượng Từ 
Trấn, xin đi tu. Vào thời điểm đó, Hòa thượng Từ Trấn đã 
trên tám mươi tuổi. Hòa thượng nói với Thân Loan như 
sau: “Con còn nhỏ quá, ăn cơm còn chưa XOng, sao đi tu 
được. Con hãy xuống núi mà về, kẻo trời tối nguy hiểm”. 
Ngài Thân Loan trả lời Hòa thượng như sau: “Bạch Hỏa 
thượng, con đến đây để tham kiến ngài hai việc. Trước hết 
con xin hỏi ngài, con người tại sao chết? Thứ hai, thông 
qua cái chết, tại sao tình tham giữa cha mẹ và con cái lại 
chia lìa nhau? Vì muốn tìm hiểu được hai nguyên lÿ này, 
con đến đây xin được tu học. Nếu ngài có yêu cầu hay ra 
điều kiện gì, con đêu làm cđ”. 


Nghe xong, Hòa thượng Từ Trấn rất đỗi vui mừng, biết 
rằng đây là một hạt giống tốt cho Phật giáo. Thế nhưng, Hòa 
thượng vẫn giả vờ từ chối và nói tiếp: “Con còn nhỏ quá, hỷ 
mũi chưa sạch. Thôi hãy về đi, muốn gì thì ngày mai lên đáy 
bạch với thấy”. Ngài Thân Loan khẩn cầu như sau: “Ngay 
ngày tang lễ cha mẹ con, Hòa thượng đã đến và dạy chúng 
con một điều: vô thường không chờ đời ai. Con rất tâm đắc 
câu nói đó. Vì vậy, nếu hôm nay Hòa thượng bảo con trở vê 
thì không biết ngày mại con có giữ được tâm xuất gia nữa 
không? Hơn nữa, tuổi ngài cũng đã cao. “Hôm nay ngài còn 
sông, nhưng ngày mai cũng có thể ngài về cối Phật. Cho nên, 
hôm nay con sẽ không về nhà! Nếu ngài không cho con vào 
chùa, con sẽ ngủ ngoài hành lang. Nếu ngài không cho con 
ngủ ngoài hành lang, con sẽ ngủ bên vệ đường. Con sẽ ở đây 
cho đến khi nào ngài đồng ý mới thôi!". 


34 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Lúc ấy Hòa thượng Từ Trấn không còn cách nào khác, 
cho tập họp tăng chúng trên chánh điện và làm lễ xuông tóc 
cho Thân Loan xuât gia. 


Đây là câu chuyện có thật, nói về một người có nhận 
thức sáng suốt, biết tìm kiếm những cơ hội tốt và làm cho 
hạt giống xuất gia được chín muôi. Chúng ta có thể đặt câu 
hỏi: Tại sao một đứa bé mới chín tuổi, lại biết cách lý luận và 
thuyết phục một vị cao tăng cho phép mình đi tu. 

Theo học thuyết hạt giống của nhà Phật, trải qua quá trình 
sanh tử nhiều đời kiếp, con người có khuynh hướng thông 
minh hơn so với những thế hệ trước. Ngày xưa, ông bà tổ 
tiên mất mấy mươi năm mới có được một kiến thức. Thế hệ 
của chúng ta ngày nay chỉ cần học trong một thời gian ngắn 
là thông thạo nhiều thứ. Trải qua quá trình phát triển của nên 
văn minh hiện đại, con người lại tiếp tục øIeo trồng những 
hạt giống kiến thức đó trong não và khi tái sanh, những đứa 
trẻ này sẽ thông thái và nhanh nhẹn hơn tô tiên, ông bà của 
chúng ngày xưa. Người xuất gia có căn tu trải qua nhiều kiếp 
cũng tương tự như vậy. 


Ngài Thân Loan có thể kiếp trước là một người tu, hạt 
giống xuất gia của ngài đã nảy mâm trong tình huống đau 
buồn do cha mẹ qua đời. Trong nỗi khổ đau quá lớn đó, ngài 
đã đến với nhà Phật và trở thành một vị cao tăng. Điều cần 
học hỏi ở đây, là ngài đã biết cách biến nỗi mất mát, khổ 
đau thành hành động, tìm ra con đường giải thoát cho chính 
mình. Đó là con đường xuất gia có lý tưởng lớn. 


Có những đau buồn dẫn đến những hành động, chí 
nguyện lớn, nhưng cũng có những đau buồn làm cho con 
người hoàn toàn bị suy sụp tinh thần. Cho nên, nhà Phật 
không bao giờ tô hồng khổ đau, như một số người từng 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 35 


gán cho đạo Phật là bi quan và yếm thế. Nguyên lý mà đức 
Phật đã khám phá bắt đầu bằng hiện thực của khổ đau. Khi 
thấy khổ đau không phải để chán chường mà cần tìm hiểu 
nguyên nhân tại sao nó có mặt, tiếp theo đó, khi đã tìm được 
nguyên nhân của khổ đau rồi, ta phải tìm kiếm hạnh phúc 
bằng cách đi trên đường đúng. 


Qui trình chân lý này gồm bốn mệnh đề: Đây là khổ, 
đây là nguyên nhân của khổ, đây là hạnh phúc và đây là con 
đường của hạnh phúc. Sở dĩ nhà Phật không nhắn mạnh khổ 
đau, vì không muốn làm cho con người bị chán chường, thất 
vọng. Nhà Phật dạy chúng ta hãy nhìn thăng vào sự khổ đau 
để tìm phương cách giải quyết nó, biến khổ đau thành hành 
động, tìm ra con đường hạnh phúc cho chính mình. 

CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA 


Tưới tầm hạt giống xuất gia là một yêu cầu và đôi khi là 
một thách thức. Không để cho những hạt giống đó chết đi, 
hay bị thay. đổi, biến dạng. Ngay từ đầu, tôi đã nói đến khái 
niệm tưới tâm hạt giống là một nghệ thuật. Ta phải tưới tắm 
như thế nào đề người thân của mình đồng ý, tưới như thế nào 
đề nguyện lực của mình được lớn mạnh. Bằng không, ta sẽ bị 
thất vọng, chán chường và xa rời con đường xuất gia. 


Nhiều người đã không có may mắn nuôi nắng hạt giống 
xuất gia được chín muôi, nên họ bỏ cuộc nửa chừng. Cũng 
có nhiều người tuy hạt giống không có, nhưng biết cách gieo 
trồng, hạt giống xuất gia sẽ dần được phát sinh. Dù kiếp 
trước có thể họ không là người tu, kiếp này họ vẫn tu rất tốt. 


Gợi lại câu chuyện lịch sử thời đức Phật. Sau khi hoàng 
hậu Ma-da qua đời, đức vua Tịnh Phạn tái giá, cưới Ma-ha- 
ba-xà-ba-đề, tức em ruột của hoàng hậu Ma-da, làm vợ. Tình 
yêu đó đã khai hoa nở nhụy bằng một đứa con tên là Nan-đà. 


36 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Về phương diện dòng tộc, Nan-đà là người em cùng cha khác 
mẹ với đức Phật Thích Ca. 


Khi đức Phật trở về thành Ca-tỳ La-vệ thăm vua cha, để 
thuyết phục và giáo hóa ông, ngày hôm đó cũng chính là một 
ngày rất long trọng đối với tất cả thần dân Sakya. Đó là ngày 
cử hành hôn lễ của thái tử Nan-đà. Chính sự kiện này cũng 
ảnh hưởng đến việc kế vị ngôi vua. Thái tử Tất-đạt-đa đã là 
một vị Phật, nên không thể kế vị ngai vàng theo luật định, 
người em kế của Ngài phải là người lên kế vị ngôi vua. Đức 
Phật muốn nhân cơ hội này, giúp cho người em của mình 
không trở thành ông vua, mà là một nhà tâm linh. Ngày hôm 
đó, hôn lễ được diễn ra trong sự đón tiếp nồng nhiệt của 
nhiều người, đức Phật cũng đến dự. Sau khi dự lễ xong, Ngài 
dùng ngọ trai. Thông thường, sau khi ngọ trai, đức Phật có 
một buổi thuyết pháp giúp cho quần chúng hiểu được đạo 
lý, để tu tập và chuyển hóa. Hôm đó, đức Phật không thuyết 
pháp, không nói một lời nào, tay cầm một cái bát và bước 
đến tặng cho Nan-đà. Sau đó, Ngài đứng dậy đi trở về vườn 
ngự uyên. Nan-đà vì rất kính người anh cùng cha khác mẹ 
của mình, cũng cầm cái bát đi theo, nghĩ rằng, đây là cơ hội 
gieo trồng phước báu cho ngày cưới của mình. Trong khi đó, 
vị tân nương của ông lại than khóc nức nở, vì biết rằng đây là 
việc chăng lành. Khi đến vườn ngự uyền, Phật ngồi xuống. 
Lúc Ấy, Nan-đà mới cầm bát đưa cho đức Phật, và đức Phật 
đã hỏi ông như sau: “Hôm nay là ngày cưới của em, ta muốn 
em là người kế vị con đường giải thoát và giác ngộ, chứ 
không phải là con đường kế vị vua cha, cai trị bằng luật pháp 
và quân sự. Em nghĩ điều này như thế nào?” Nan-Đà bất giác 
run lên cầm cập, chỉ muốn lấy vợ mà thôi. Đức Phật khuyên 
ông hãy suy nghĩ lại, giữa hai con đường: một con đường 
với cuộc sống thong dong và hạnh phúc lâu dài để giúp đỡ 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 37 


cho mọi người không phân biệt màu da, giai cấp, và một con 
đường mang tính chất hệ lụy với trách nhiệm của một người 
chồng, người cha, người kế ngôi vua. Vì kính nê đức Phật, 
cuối cùng Nan-đà đã chấp nhận đi tu. 


Trong câu chuyện này, ta thấy hạt giống xuất gia ở Nan- 
đà không hề có. Đức Phật đã biết cách tưới tắm hạt giống đó 
và cuối cùng hạt giống đó đã được trưởng thành. 


Sau khi xuất gia xong, Nan-đà ngày đêm khổ sở vì thân 
mặc đồ tu, nhưng tâm luôn nghĩ về người bạn đời mới cưới. 
Đức Phật biết việc này, đã gọi Nan-đà lên và hỏi: “Có phải 
mấy ngày qua, Nan-đà không nhiếp tâm theo con đường mà 
mình đã chọn, có đúng vậy không?”, ông đã thừa nhận việc 
này. Sau đó, đức Phật dùng phương pháp thần thông đưa 
Nan-đà tới một hành tỉnh khác. Nơi đó, có rất nhiều tiên nữ 
xinh đẹp và họ đẹp hơn cô tân nương của ông. Khi nhìn thấy 
các cô tiên nữ xinh đẹp này, ông bắt đầu say đắm và quên 
ngay vị tân nương yêu kiều, diễm lệ của mình. Đức Phật 
không để cho Nan-đà bị say đắm. Ngài đã đưa ông trở về 
hành tỉnh này và hỏi: “Nan-Đà có muốn lấy các cô tiên nữ 
xinh đẹp đó làm vợ không?”, ông trả lời: “Bạch Thế Tôn, con 
rất muốn, xin Thế Tôn tạo điều kiện cho con”. 


Đức Phật dạy, chỉ cần cố gắng tu tập tốt. Kề từ đó, Nan- 
đà ngày đêm nô lực công phu tu tập. Trong khi đó, các vị tu 
sĩ khác lại bàn tán về ông rất nhiều. Họ cho rằng ông tu có 
điều kiện, vì muốn lấy tiên nữ đẹp làm vợ nên mới chịu khó 
tu tập. Chính vì điều này mà Nan-đà cảm thấy rất xấu hồ. Sự 
tương tác qua lại làm cho ô ông phải suy nghĩ. Bỗng dưng, ô ông 
cảm thấy sáng suốt nhận ra răng, tất cả những giá trị mà thế 
gian gọi là đẹp đều có thể tan biến theo thời gian, không có gì 
đề cho ông phải quyến luyến lâu dài. Chỉ có con đường xuất 


38 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


gia mới giúp ông gặt hái được hoa trái của hạnh phúc. Kê từ 
đó, Nan-đà đã thay đổi cách nhìn, tưới tâm và vun bồi con 
đường xuất gia. Cuối cùng, trong một thời gian ngắn, ông trở 
thành bậc giác ngộ. 


Đức Phật rất có nghệ thuật khi ứng dụng phương pháp dụ 
dễ Nan-đà. Ngài biết rất rõ trong tâm tư của Nan-đà lúc nào 
cũng bị khống chế bởi tình Jnh đức Phật đã sử dụng phương 
pháp ' 'Gậy Ông đáp lưng ô ông” ° đê hóa độ cho hạt giống này 
được nây mầm và sinh sôi tốt đẹp. 


Sự kiện của Nan-đà cho ta một bài học, đừng bao giờ 
mặc cảm răng ta chưa có hạt giống của người tu, chưa có căn 
tu hoặc chưa có điều kiện đề tu. Chỉ cần điều chỉnh lại nhận 
thức đúng đắn ta sẽ đạt được ước nguyện. 


Đạo Phật không chấp nhận định mệnh, và cũng không 
chấp nhận những điều thường hằng bắt biến. Tất cả đều trôi 
chảy như một dòng sông. Nếu ta biết cách đầu tư, tạo điều 
kiện cho những hạt giống tốt được chín muỗi, mọi việc sẽ 
trôi chảy theo khuynh hướng tốt đẹp. 


THỰC HIỆN CHÍ NGUYÊN LỚN 


Tôi kế thêm câu chuyện có thật về ni sư Diệu Liên. Bà 
đã có vai trò rất lớn trong Phật giáo của hệ phái khất sĩ. Năm 
ba mươi hai tuổi bà đã đem lòng yêu một nhà giáo này đã có 
một đời vợ và tám người con. Vợ ông không may qua đời 
trong lần sinh nở cuối cùng. Với tình yêu nồng thắm dành 
cho chồng, ni sư đã xem tất cả tám người con trước của 
chồng như con ruột, và bà cũng thật hạnh phúc khi những 
người con đó hiểu thảo với bà. Sau khi lập gia thất một 
thời gian, bà có nguyện vọng đi tu. Chồng bà một mực 
không đồng ý về vấn đề này. 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 39 


Một hôm nọ, bà lén chồng xuống ngôi chùa ở Hà Tiên để 
xuống tóc. Chồng bà hay tin bà đã bỏ đi, vô cùng buồn khổ. 
Ông đi rất nhiều chùa, tìm bà khắp nơi nhưng vô vọng. Chợt 
nhớ lại thời gian trước, hai vợ chồng ông từng viễng thăm 
một số ngôi chùa. Nay ông quay trở lại những ngôi chùa đó, 
và may mắn thay, khi ông tìm đến ngôi chùa thứ tám thì gặp 
được vợ mình đang ở đó, chuẩn bị xuất gia. Ông nài nỉ, khóc 
lóc và cầm một con dao đứng trước mặt bà dọa rằng, nếu bà 
không về nhà thì ông sẽ tự tử. Bà đứng trước một tình huống 
vô cùng khó xử, muốn đi tu cũng không đành lòng. Nếu để 
xảy ra án mạng tại chùa thì không hay. VỊ sư trụ trì đã khuyên 
bà nên trở về nhà vì duyên chưa đủ. 


Theo giới luật của nhà Phật, những người đã lập gia đình 
nếu muốn đi tu phải được sự đồng ý của người còn lại và phải 
ly dị theo luật định. Khi khế ước hôn nhân không còn giá trị 
pháp lý, lúc đó họ mới được quyên tự quyết định cuộc đời 
của mình. Vì vậy, bà đành phải quay về nhà. 


Hai người tiếp tục chung sống với nhau thêm một vài 
năm. Sau đó, bà lại trốn nhà đi tu lần thứ hai với tổ sư Minh 
Đăng Quang, và lần này cũng không thành công. Ông cũng 
tìm được bà và thực hiện cách thức tương tự như lần trước. 
Hai người đã sống với nhau được mười sáu năm nhưng 
không có con. Đến năm thứ mười sáu, bà tiếp tục nhận thấy 
cuộc sông hôn nhân không còn thỏa mãn nữa. Năm đó bà 
bốn mươi bảy tuôi, một lần nữa đòi đi tu nhưng chồng vẫn 
một mực không cho, vì quá thương bà. Kể từ đó, bà đã quyết 
định tịnh khẩu trong suốt một năm đài. Bà muốn tạo áp lực 
để chồng đồng Ý, nhưng ông vẫn cương quyết không cho. 
Thân bằng quyến thuộc của bà đều là những Phật tử cũng 
ra sức khuyên ngăn ông. Thực ra, tuy hai vợ chồng ông còn 
ở chung với nhau nhưng đã ly thân. Bà đã tịnh khâu không 


40 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


nói với ông lời nào làm sao còn hạnh phúc nữa. Ông chồng 
vẫn lý giải rằng, thà như thế ông còn được gặp bà mỗi ngày, 
được nhìn thấy gương mặt bà là ông đủ cảm thấy hạnh phúc 
và mãn nguyện lắm rồi. 

Cuối cùng, không còn cách nào khác, bà đành phải gây 
áp lực với ông bằng cách dọa tự tử. Ông đành chấp nhận, 
cho phép bà được xuất gia và lần này bà đã thành công. Sau 
khi bà đi tu, hàng tuần người chồng vẫn đến chùa thăm bà. 
Về sau, ông cũng đã tái giá với người vợ thứ ba và họ đã có 
thêm mấy người con nữa. Thỉnh thoảng có dịp, ông vẫn dẫn 
các con đến thăm bà. 


Chỉ sau hai năm xuất gia, bà đã có khả năng vận động 
được ngân quỹ từ các nhà hảo tâm, để xây cất chùa. Khi qua 
đời, vào năm tám mươi ba tuôi, bà đã xây cất được ba mươi 
hai ngôi tịnh xá cho hệ phái Phật giáo khất Sĩ. 

Trong câu chuyện này, chúng ta thấy hạt giống xuất gia 
của ni sư Diệu Liên rất lớn, đến độ nó đã bị khỏa lấp đến 
mười bảy năm của đời sống hôn nhân mà hạt giống này vẫn 
không bị chết. Ngược lại, thời gian mười bảy năm lại là cơ 
hội quí báu để cho hạt giống này được tiềm ẩn, thôi thúc và 
tạo nên áp suất lớn. Đến khi áp suất này bùng nổ, nó làm 
cho người đó trở thành bậc xuất gia chân chính và lỗi lạc, có 
nhiều đóng góp. 


QUYÉT CHÍ TU SẼ ĐƯỢC 


Cho dù hoàn cảnh, điều kiện xã hội không cho phép, 
nhưng nếu biết cách ta vẫn có thê thực hiện nó một cách thành 
công. Nói về việc tưới tắm hạt giống xuất gia chín muỗi, có 
một nguyên tắc để chúng ta có thê xác định. Nguyên tắc đó 
được dựa trên yếu tố thời g1an. 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 41 


Kế lại câu chuyện của tôi, khi mới mười hai tuổi, chỉ đi 
chủa có một ngày duy nhất, hôm sau tôi đã xin xuất gia. Khi 
ra về, tôi đã tự động may áo tu và xin vào chùa ở. Ba tôi 
không đồng ý với lý do ngôi chùa đó ở xa quá. Thế là tôi gợi 
ý xin vào một chùa gần nhà, ông cũng không đồng ý vì cho 
rằng chùa gần nhà khó tu. Do vậy, tôi phải tự đi xin gần ba 
chục ngôi chùa khác nhau, không có chùa nào đồng ý nhận. 
Ngày xưa, có lẽ do nhìn thấy tướng tôi, xấu xí, nhỏ bé, không 
làm nên tích sự gì nên chắng có chùa nào dám nhận. Tôi 
không thể lý giải được tại sao mình lại xin đi tu. Vì mới mười 
ba tuổi đầu, tôi làm sao có đủ sáng suốt để nhận biết được 
những giá trị, lý tưởng của con đường xuất gia. Thế nhưng 
mãnh lực xuất gia đó cứ trỗi dậy trong tôi như một lời kêu 
gọi, một thao thức mà mình không thể lý giải được. 


Khi ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh của chú tiêu để mái tóc qua 
bên phải rất lạ, mà tôi đã nảy sinh ước muốn đi tu. Lý do chỉ 
đơn giản như thế. Có một số người, động cơ xuất gia của họ 
rất kỳ quặc. Họ ước muốn đi tu chỉ vì để được ăn những cái 
bánh trên bàn Phật vào các ngày rằm tháng bảy, tháng tư, 
hoặc tháng mười. Nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng, động 
cơ tốt sẽ được trưởng thành theo thời gian. 


Sau đó, tôi được nhận vào tu ở chùa Đại Giác. Thời gian 
tu học ở chùa này, Hòa thượng Thích Thiện Huê không cho 
tôi cạo đầu. Công việc của tôi mỗi ngày là gõ mõ trên chánh 
điện. Khi làm công việc này, đầu tôi cứ liên tưởng, hình dung 
như mình đang tu trên núi. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện 
tu. Một thời gian sau, tôi ngỏ ý xin Hòa thượng cho tôi cạo 
đầu, nhưng một lần nữa, ngài vẫn không đồng ý. 


Đến năm 1984, có đủ cơ duyên tôi đã đến chùa Giác Ngộ 
tu học. Tại đây, chỉ trong vòng ba tháng, tôi được Hòa thượng 


42 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Thích Thiện Huệ cho phép thế phát. Niềm hạnh phúc của tôi 
lúc bây giờ dâng trào, không sao diễn tả được. 


Trong những tình huống như vậy, ta có thể nhận biết rằng 
hạt giống đó đã đến lúc chín muồi. Giống như hình ảnh một 
cái cây được trồng trong nhà có mái che. Khi cây trưởng 
thành, nó hướng về ánh sáng. Tự thân nó sẽ chọc thủng ngôi 
nhà để vươn lên. Như hình ảnh của một con gà, khi đã được 
gà mẹ ấp đủ số ngày, nó sẽ chọc thủng cái vỏ trứng để chui 
ra theo quy luật sinh tồn. 


Xuất gia cũng thế, càng bị ngăn cản, ta càng tìm mọi cách 
để đi. Đây là khuynh hướng của những hạt giống xuất gia 
mãnh liệt. Còn những ai nếu thấy hạt giống của mình chưa 
đủ mạnh, nên bắt chước như trường hợp của ngài Nan-đà. 
Lúc đầu ta chỉ tu lấy lệ, nhưng sau đó bằng tuệ giác đức Phật 
đã dạy trong kinh, và qua cách thức hành trì dưới sự hướng 
dẫn của người thây, ta dần dần nhận ra con đường cần phải 
đi. Khi ấy, ta làm mới lại hạt giống và hạt giống đó có kết quả 
tốt trong tương lai. 

ĐI VỀ PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 


Trước khi xuất gia, chúng ta phải chuẩn bị cho mình một 
phương trời mới rộng. Phương trời đó, nói theo tổ Quy Sơn 
là: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình đị tục”. 
Người xuất gia được định nghĩa là người đang từng bước 
hướng về một phương trời cao rộng. Nơi đó tâm hành, khâu 
hành, ý hành hoàn toàn vượt lên trên người thế gian bình 
thường. Đây là một định nghĩa về bản chất của người xuất 
gia, đơn giản nhưng chuẩn xác. Hình thức của một người 
xuất gia cần phải có chất liệu tâm hình dị tục. Hình thức đó 
không chỉ được thể hiện qua chiếc áo mà còn thể hiện qua 
cách đi, đứng, nằm, ngồi, lời nói và việc làm. Nó cần có chất 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 43 


liệu của sự đỉnh đạc, trang nghiêm, nhẹ nhàng, an lạc và 
thánh thơi. Đó là kết quả của một quá trình tu tập, được gọi 
là sự chuyên hóa đời sống nội tại. Khi tâm ta thay đổi thì hình 
dạng cũng sẽ thay đồi theo. 


Tổ Quy Sơn đã dạy chúng ta phải làm thế nào để chuyên 
hóa tâm, chuyền hóa các ứng xử và những cử chỉ hàng ngày, 
phải vượt lên trên những người phàm tục về phương diện nội 
dung, đạo đức và tuệ giác nhận thức. Do đó, chuẩn bị cho 
ta một phương trời mới là một điều kiện rất cần thiết. Vì có 
nhiều người có hạt giống, có tâm nguyện và ý thức nhưng 
lại không có quá trình chuẩn bị, nên gặp rất nhiều ngỡ ngàng 
sau khi xuất gia. Có một số người biết đến chùa thông qua 
các khóa kinh hoặc qua một vài giờ vào chùa sinh hoạt. Họ 
cảm thấy tâm mình lắng yên, và nghĩ rằng tất cả mọi thứ 
cũng diễn ra như vậy sau khi mình xuất gia. Nhưng khi vào 
chùa tu rồi, họ bị thất vọng, ngỡ ngàng do thiếu sự chuẩn bị. 
Ở đây, sự chuẩn bị theo nhà Phật không phải là tính thời gian 
dài hay ngắn, mà là cách thức để ta nhìn lại vấn đề với tất cả 
sự sáng suốt, giúp cho tâm của ta ngày càng thăng tiến. 


QUYÉT CHÍ XUẤT GIA ĐỪNG DO DỰ 


Trong dân gian có câu ngạn ngữ: “Trước khi nói hãy uốn 
lưỡi bảy lân” nhằm đề nhắc nhở ta sự thận trọng, tránh những 
sơ suất dẫn đến những đồ vỡ, gây khổ đau cho những người 
khác. Theo quan điểm nhà Phật, nếu ta ứng dụng câu nói này 
sẽ tạo ra một tình huống do dự. Khi ta thận trọng, đắn đo, do 
dự sẽ dẫn đến tình trạng không quyết đoán được. Thái độ do 
dự được nhà Phật định nghĩa như một nguồn năng lượng, mà 
chức năng của nó là đánh phá, làm tiêu hủy hết tất cả những 
năng lực của sự phán đoán và nhận định chân chính trong 
cuộc đời. Những ai sống với thái độ do dự sẽ nhận lấy những 


44 * PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


phiền não và khổ đau. Nhà thơ Tổ Hữu đã từng lưu ý: 
Báng khuáng đứng giữa hai dòng nước. 
Chọn một dòng hay để nước trôi. 


Đây là sự so sánh giúp ta có thái độ quyết đoán, không 
hối hận. Nhà Phật dạy, chính sự hối hận là một nguồn năng 
lượng thứ hai có thể thiêu hủy hết tất cả những việc làm tốt 
mà ta có được trong quá khứ. Ý thức được điều này, người 
Phật tử đừng bao giờ hối hận trước những việc làm tốt, được 
trả ơn bằng những lời oán trách, phê bình, chỉ trích và thậm 
chí hãm hại. Ta cần làm hết mình bằng tâm hoan hỷ, không 
chấp trước, phiền não hay cầu mong một sự trả ơn, có như 
thế, phước lực của ta ngày một thêm tăng trưởng. 


Vào thời đức Phật có một vị phạm chí, tức là Bà La Môn 
tên Hắc Thị, ông có khả năng thuyết pháp rất tuyệt vời. Mỗi 
khi ông thuyết pháp, cả trời Đế Thích cũng xuống nghe, vì 
cách thức ông hùng biện, dẫn dụ và lý giải rất sâu sắc thuyết 
phục. Ai nghe ông suốt cả ngày, dù không ăn nhưng họ vẫn 
cảm thấy no. Điều này được nhà Phật gọi là pháp hỷ thực. Có 
nghĩa là ăn với các giáo pháp, hay con đường đạo đức. Niềm 
vui Phật pháp đó làm cho họ quên đi cái đói thông thường. 
Sau buổi pháp thoại ấy, ngài Đề Thích đã nói với Hắc Thị 
rằng, thông qua gương mặt của ông, cho thấy ông qua đời rất 
sớm. Lúc đó, thái độ của Hắc Thị hoảng hốt. Tuy giảng kinh, 
thuyết pháp. hay nhưng khi đối diện cái chết, nỗi sợ hãi trong 
ông vẫn xuất hiện. 


Ông đã ngỏ lời với Đề Thích hãy chỉ cho ông con đường, 
đề ông có thể sống thọ hơn nhằm làm được nhiều việc thiện. 
Đề Thích khuyên ông hãy đến gặp đức Phật, vì đức Phật là 
bậc đạo sư có khả năng, chuyển hóa và làm thay đổi cuộc 
đời. Trước khi đến gặp đức Phật, Đề Thích cũng khuyên Hắc 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 45 


Thị nên chọn con đường xuất gia, vì con đường này tạo ra 
nhiều phước báu có thê giúp cho ông tăng trưởng tuổi thọ. 
Trên đường đi, Hắc Thị nhìn thấy hai cây ngô đồng đang trổ 
hoa rất đẹp, và ông đã nh hai cây này đem đến cúng dường 
cho đức Phật. 


Khi thấy Hắc Thị đến, trên tay ông đang cầm hai cây ngô 
đồng. Phật liền bảo ông hãy buông cây ngô xuống. Ông làm 
theo lời đức Phật, buông một cây ngô xuông, nhưng tay kia 
vẫn đang cầm cây còn lại. Đức Phật lại bảo ông hãy buông 
cây ngô còn lại và ông cũng làm theo. Đức Phật bảo ông 
hãy buông tiếp nữa. Trong lúc ông đang ngơ ngác chưa hiểu 
thế nào, Ngài lại bảo ông hãy buông tiếp, buông tiếp nữa, 
hãy buông cho đến lúc không còn gì để buông. Ông hỏi đức 
Phật: “Bạch Thế Tôn, hai bàn tay con chỉ cầm hai cây ngô 
đồng. Thế Tôn vừa bảo con hãy bỏ cây ngô đồng bên tay trái 
xuông,, rồi đến tay phải. và giờ đây hai bàn tay con đã hoàn 
toàn trống rồng, sao Thế Tôn cứ bảo con hãy buông nữa, con 
biết làm cách nào đây?” Đức Phật dạy: “Cái mà Như Lai 
bảo ông buông, không thuộc về vật chất, không phải cây ngô 
đồng, là ông hãy buông bỏ sự chấp vào sáu giác quan, sáu 
nhận thức xuất phát từ sáu giác quan đó trong sự tiếp xúc với 
các đối tượng của chúng”. Nghe vậy, Hắc Thị một lần nữa 
ngơ ngác không hiểu. 


Đức Phật đã giải thích cho ông rõ thêm. Con người có 
các giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhưng ta không 
nên để các giác quan này chi phối, tác động dẫn dắt ta đi 
theo hướng nó muôn. Sự buông bỏ các giác quan như vậy 
không có nghĩa là ta buông bỏ hết tất cả những khả năng 
nhận thức, đánh giá về mọi sự vật hiện tượng xung quanh, 
ở đây chúng ta nhận nó theo cách thức không để cho nó 
làm ta khổ đau. 


46 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Chúng ta có sống thọ hay không, vấn đề này không quan 
trọng. Giá trị của sự sống không phụ thuộc vào yếu tô thời 
gian ta có mặt trên cuộc đời này, nó phụ thuộc vào cách thức 
chúng ta sống trên cuộc đời như thế nào. Chúng ta có được 
chất liệu, hạnh phúc hay không. Nếu có thì chúng ta là con 
người hạnh phúc, bằng không chúng ta là con người khổ đau. 
XUẤT GIA LÀ ĐI NGƯỢC DÒNG ĐỜI 


Qui trình nhận thức dẫn đến sự tu tập của nhà Phật được 
diễn đạt rất đơn giản. Đó là trong quá trình tiếp xúc của con 
mắt, chúng ta chỉ xem đơn giản nó là sự thấy. Trong quá trình 
nghe, đơn giản là sự nghe. Trong quá trình của ngửi, đơn 
giản là ngửi và trong quá trình của biết đơn giản chỉ là biết. 
Không có mặt của nhận định, đánh giá, phân tích theo cách 
thức tiêu cực, mặc đù ta vẫn sử dụng các giác quan, tiếp xúc 
với các đối tượng của chúng nhưng ta không bị trói buộc. 
Như thế là chúng ta đang đi ngược lại dòng đời. 


Những người không có quá trình tu tập, luôn tìm mọi 
cách đề được thỏa mãn. Như trường hợp những người nghiện 
xì ke, ma túy. Đến giờ lên cơn nghiện họ không có thuốc thì 
bải oải, bần thần, rã rượi, thậm chí đau đớn vô cùng. Họ phải 
thỏa mãn bằng mỌI giá. Nếu không có tiền, họ phải trộm cắp, 
cướp giựt v.v... Điều này cho thấy họ bị phụ thuộc vào các 
giác quan, bị khống chế và làm nô lệ cho chúng. 


Nhà Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ sáu căn, sáu thức và 
sáu trần. Người tu phải là người làm chủ các giác quan, biến 
các giác quan này thành những kẻ nô lệ, thành những công 
cụ phục vụ, bấy giờ chúng ta sẽ trở thành những người xuất 
gia đúng nghĩa, lúc đó con đường giải thoát sẽ có mặt. 


Như vậy, để chuẩn bị cho con đường xuất gia, ta phải tập 
buông bỏ những gì thuộc vê khuynh hướng hưởng thụ, đê 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 47 


hướng đến các giá trị thanh cao. Từ đó, ta tìm kiếm các giá 
trị liên hệ đến đời sống nội tâm hơn là những biểu đạt hào 
nhoáng bên ngoài. Hai cách thức sống này hoàn toàn đối 
lập nhau, dẫn đến hai khuynh hướng, hạnh phúc tạm thời và 
hạnh phúc lâu dài. 


Đề hỗ trợ cho việc thực hành buông xả, dẫn thân trên con 
đường tu học của người xuất gia, nhà Phật dạy chúng ta cần 
phải có thời gian để làm quen với đời sống của người tu. Sự 
làm quen chính là để gieo trồng hạt giống tâm linh từ từ. Có 
nhiều người không chấp nhận hoặc không thích ứng ngay với 
sự thay đổi đột ngột của đời sống xuất gia. Chẳng hạn sau 
khi xuống tóc xuất gia trong vòng vài hôm, một vài người có 
cảm giác choáng váng, lo toan, sợ hãi, và trong sự sợ hãi đó, 
đã thay đôi quyết định không đi tu nữa. 


Năm 2004, tôi có dịp đi thuyết giảng một số chùa ở Úc, 
tôi có Đặp một sư cô tuổi đã ngũ tuần. Khi gặp sư cô này, tôi 
cảm thấy thật khó chịu, bởi vì trên gương mặt của cô có kẽ 
chân mày và dùng son phần. Môi thì cắt và tạo lũm đồng tiền 
mỗi khi cười. Tôi rất lây làm lạ, nhưng không dám HÓI. Đức 
Phật đã dạy tất cả những người xuất gia hướng về đời sống 
nội tại, lấy cái đẹp của đạo đức làm trang sức cho chính mình. 
Đạo đức mới chính là trang sức đẹp nhất, là hương thơm quí 
giá nhất trong cuộc đời, chứ không phải là son phần. 

Trước khi trở về Việt Nam, tôi lại có dịp tiếp XÚC VỚI Sư 
cô thêm một lần nữa. Lúc đó, tôi mới đem thắc mắc ra hỏi 
sư cô và được cô cho biết, cô đã đã xăm nó trước khi đi tu. 
Cô cho biết thêm một chỉ tiết, cô đã xăm nó một tuần trước 
khi đi xuất gia. Vì cô cho rằng sau khi xuất gia rồi sẽ không 
có điều kiện để cô trang điểm, xăm trước không ai có thể nói 
mình được. 


48 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Bản chất của Sự trang điểm, làm đẹp là để tạo ra sự thu 
hút giới tính, được người khác chú ý, khen ngợi hay quyến 
luyến. Nhưng nếu đi tu mà làm như thế khác nào ta rước họa 
vào thân. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng sư cô có thê rất hồi 
hận khi đã quyết định làm việc này. Song điều này không 
vì thế mà làm trở ngại đến việc tu tập và hành trì của cô, 
nếu như cô biết tận dụng cơ hội tốt như ngài Nan-đà. Khi 
bị người khác nguyền rủa, phê bình, chỉ trích ta nên lẫy làm 
động lực để chứng minh và phấn đấu vươn lên. Nếu phát 
xuất từ động cơ trên, sự trở ngại sẽ trở thành điều kiện tốt, 
nghịch duyên trở thành thuận duyên. 

CON NGƯỜI THANH BẢN LẠC ĐẠO 


Kinh điển Đại thừa thường dạy “phiền não tức bô để” 
biến hoàn cảnh éo le làm cơ hội để phần đấu vươn lên, không 
có bùn thì hoa sen không bao giờ nở xanh tươi, đừng bao giờ 
nguyền rủa bóng tối, khổ đau, hay chỉ trích, phê bình những 
những gì chưa hoàn thiện. Nếu không có nó tâm nguyện của 
ta không lớn mạnh. Quy luật tương tác của mọi sự vật hiện 
tượng là cái này có tạo ra cái kia. Trong sự tu tập cũng thế, ta 
nên làm quen cách sống của người tu đề không bị ngỡ ngàng 
trước những khuynh hướng sông khác thường mà trong kinh 
gọi là: “Tư thường bất túc”. Ba yêu phẩm: ăn, mặc và ngủ 
thường không nên quá đầy đủ. 


Thời đức Phật, mỗi ngày các tu sĩ chỉ được ăn duy nhất 
một bữa trưa. Bữa sáng và bữa chiều nhịn đói để dành hết 
thời gian cho việc tu tập, chuyên hóa, đem chất liệu an lạc 
và hạnh phúc đến cho mình và những người khác. Thời nay, 
do hoàn cảnh xã hội thay đối, người tu sĩ phải lao động, làm 
việc, nên năng lượng bị tiêu hao khá nhiều. Do đó, các Tổ 
cho phép người xuât gia được ăn một ngày ba cử: cử trưa là 
chính, cử sáng và chiều chỉ ăn nhẹ. Nhà Phật dạy người tu 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 49 


phải ăn đơn giản, không nên đắm nhiễm vào khẩu vị: Cái này 
ngon hay cái kia béo. Trong khi ăn phải nhai kỹ và luôn có 
sự hiện diện của chánh niệm, tỉnh thức. Người tu nên xem 
việc ăn chỉ là một điều kiện để nuôi thân, giúp cho sức khỏe 
thân thể được đảm bảo và nhờ đó con đường tu tập được lâu 
dài, bền bỉ. 

Khi đi xuất gia, mỗi tu sĩ chỉ được mặc ba chiếc y mặc 
trong suốt một năm, người xuất gia chỉ được ngủ năm tiếng 
mỗi ngày, riêng một số người chỉ ngủ bốn tiếng. Nếu trạng 
thái tâm của ta được đặt trong chánh niệm tỉnh thức thì năng 
lượng tiêu hao của nó sẽ không bị mất nhiều. Đời sống 
người tu luôn giữ được trạng thái tâm thanh thản. A1 tu đúng 
phương pháp, giấc ngủ của họ rất sâu, chỉ cần một ngày 
ngủ hai hoặc ba tiếng không có giấc mơ, ít gặp ác mộng ta 
vẫn đảm bảo được sức khỏe làm việc cả ngày. Ngày xưa, 
đức Phật chỉ ngủ hai giờ mỗi ngày, và hai mươi giờ còn 
lại Ngài làm việc, giảng kinh thuyết pháp cho thính chúng. 
Tuy ngủ rất ít nhưng sức khỏe của Ngài vẫn được đảm bảo. 


Do vậy, “7zm thường bất túc” dạy người xuất gia cũng 
như người chuẩn bị xuất gia phải giảm chế độ ăn, mặc và 
ngủ. Vì nếp sống của người tu là sự thanh bần, lạc đạo. Có 
thực tập như thế, mỗi bước chân, lời nói, việc làm của chúng 
ta mới có thể tạo ra một phương trời mới. 

SO SÁNH HƯỚNG THƯỢNG 


Có những phương pháp hỗ trợ, giúp cho người xuất gia 
đạt được chí nguyện lớn. Đó là phương pháp so sánh. Sự so 
sánh như một con dao hai lưỡi. Nếu không biết cách sẽ làm 
cho ta phiền não, khổ đau. Chẳng hạn như ta nghèo hoặc xấu 
xí, lại so sánh với một người giàu sang hoặc xinh đẹp. Sự so 
sánh như vậy làm cho nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt, đồng 


50 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


thời làm cho tâm mình không phấn chấn, vươn lên. Ngược 
lại, nếu ta biết cách so sánh mình với những bậc thánh, cao 
tăng hay những người vĩ đại, tại sao những vị này làm được 
việc lớn, còn mình thì không thì ta sẽ tiến bộ hơn. Hoặc so 
sánh tại sao những vị này xuất gia thành công, có kết quả và 
mang lại lợi ích cho nhiều người còn mình thì không? Đây là 
những câu hỏi giúp ta bồi đắp những chí nguyện lớn, tâm của 
ta sẽ trưởng thành. Tổ Quy Sơn dạy rất sâu sắc: 

Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ 

Bất ưng tự khinh nhỉ thối khuất. 

AI là trượng phu, tôi cũng được 

Không nên khinh mình mà thối nát. 

Khái niệm “7zợng phu” chỉ cho những bậc vĩ nhân, anh 
hùng, những người có lòng vị tha, vô ngã, dấn thân phục vụ 
không mệt mỏi. Nếu có những con người vĩ đại trong cuộc 
đời thì tại sao ta không được như họ? So sánh này, không 
phải để cho ta cống cao ngã mạn, mà ngược lại giúp ta phấn 
đấu vươn lên để đạt được. So sánh với người bậc thượng 
để ta gần họ, có được những chất liệu vị tha, cao quý. Bằng 
không chúng ta chỉ mang hình thức của người xuất gia với 
tâm nhỏ bé, ích kỷ, dễ hờn giận, buồn khổ v.v.... Người tu 
phải biết chuyên hóa cảm xúc không kèm chế nó, kèm chế 
càng làm cho nó dâng trào và bị nô tung. Lúc đó, mức độ tàn 
phá về phương diện tiêu cực càng gia tăng. 


Nhờ phương pháp so sánh dẫn tới giá trị của sự chuyển 
hóa, ta trở thành người tu đúng nghĩa, có giá trị phục vụ cho 
nhân quân và xã hội. 

Tưới tâm hạt giống xuất gia cho chín muỗi thông qua các 
bài học của những bậc thánh nhân trong quá khứ, hay những 


CHĂM SÓC HẠT GIÓNG XUẤT GIA * 51 


người vĩ đại trong thời hiện đại giúp ta có dịp phản chiếu lại 
chính mình, xem mình có thê làm được điều đó hay chưa. Sự 
mặc cảm và tự ti được xem là hai loại tâm lý làm cho con 
người mắt hết khả năng tự tin, phấn đấu và đóng góp. Chính 
thái độ này làm cho ta không thể thành tựu được mọi việc 
như mong đợi. Nhà Phật liệt sự mặc cảm và tự ti vào loại 
phiền não như là kẻ thù của sự tiến bộ. Ta cần có niềm tin vào 
khả năng của bản thân, mới có thê thành công trong cuộc đời. 


Đề tưới tâm hạt giống xuất gia đúng phương pháp và 
hiệu quả, ta cần có giai đoạn chuẩn bị cho một phương trời 
cao rộng. Phương trời đó, làm thay đổi lòng vị kỷ trở thành 
vị tha, nhận thức tiêu cực trở thành tích cực và những tâm lý 
ứng xử cá nhân trở thành lợi ích cộng đồng và xã hội. 


Đạo Phật rất cần những người tu trẻ, có tài đức để làm 
mới đạo Phật. Ngược lại, những người có hoàn cảnh éo le 
trong đời, thất bại trong sự nghiệp hoặc tình duyên đi tu, 
theo Phật họ là những người ân dương nương Phật. Đang là 
những người thành công, lại quyết chí gạt bỏ hết tất cả, mới 
chính là người xuất gia có mục đích và lý tưởng cao đẹp. 


LOẶO: 





Phần 3: 


PHƯƠNG TRỜI THONG D0NG 


Giảng tại chùa Giác Ngộ, 25-02-2005 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 5Š 


TÂM SƯ HỌC ĐẠO 


Khởi đầu của việc tầm sư học đạo là cả một quá trình 
liên hệ đến lý tưởng. Nhiều câu hỏi được đặt ra như: Tại sao 
chúng ta không thỏa mãn đời sống của người tại g1a? Tại sao 
chúng ta phải tìm một người thầy để gửi lý tưởng và thân 
phận cuộc đời mình? Tại sao chúng ta phải đi ngược lại với 
khuynh hướng sông của thê gian để chọn cho mình một cuộc 
sông giản đơn và thanh cao? Đặt ra những câu hỏi này để ta 
tìm ra lời giải đáp.Với những câu hỏi như thế, bao giờ cũng 
có những giải đáp tốt đẹp, nếu chúng ta biết tìm kiếm các giá 
trị cho cuộc đời. 


Bản năng sinh tồn của con người trong quá trình của sinh 
tử là chạy theo những gì mà con người có thê đạt được hạnh 
phúc từ các giác quan. 

Giác quan của mắt: thích tìm kiếm cách những loại hình, 
màu sắc, những sự vật đa dạng và phong phú. 

Giác quan của tai: thích nghe những âm thanh ngọt dịu, 
êm đêm. 

Giác quan của mũi: thích ngửi những hương vị hấp dẫn. 

Giác quan của lưỡi: thích hưởng thụ các món ngon vật lạ. 

Giác quan của sự xúc chạm thân thể: ta luôn muốn xúc 
chạm với hương liệu và các phương tiện đê tạo ra cảm giác 
thoải mái. 

Giác quan của ý thức: luôn tìm kiếm những đối tượng tư 
duy, đánh giá, phán đoán đê tạo cho mình cảm giác an vui. 

Chính bản năng của các giác quan đó làm cho con người 
đê dàng thỏa mãn với những tình trạng hiện tại mà họ đang 
có. Tình trạng đó có thê họ chưa hài lòng, nhưng nêu từ bỏ 


56 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


nó, họ có cảm giác rằng mình mất tất cả. Điều này giải thích 
tại sao có những người bắt hạnh, giác quan bị khiếm khuyết 
và phương tiện cuộc sông của họ thiếu thốn. Họ nghĩ rằng 
cuộc đời của họ xem như kết thúc. Từ đó, họ đã tìm cách 
quyên sinh hay rút mình vào trạng thái tiêu cực, an phận, 
không có một thái độ nào tích cực hơn đề chuyên hoá cuộc 
đời. Như vậy, bản chất của các giác quan và bản năng sinh 
tồn làm cho con người luôn luôn chấp nhận sự thỏa mãn, 
những tình trạng mà kinh điển nhà Phật gọi là èo uột của đời 
sống tuệ giác, và không nỗ lực để phấn đấu vươn lên vượt 
qua nghịch cảnh. 


Trong cuộc đấu tranh tư tướng với bao giằng xé, căng 
thắng, liệu chúng ta có nên tiếp tục đời sống của người tại 
gia, hay tìm kiếm một phương trời cao rộng khác, nơi đó 
chưa đảm bảo là mình có thê đi trọn cuộc đời. Và ta cũng 
chưa có một chí nguyện hay tin chắc mình sẽ dâng hiến trọn 
đời cho việc xuất gia, đóng góp vai trò tích cực cho Phật 
giáo, nhân sinh, xã hội và những khổ đau của kiếp người. 
Càng suy nghĩ, đắn đo, do dự càng làm cho ta bị thối chí, 
nản lòng và cảm thấy con đường tu hành thật xa xăm vời vợi. 


Nếu như trong cuộc đời từng có những vị xuất gia thành 
công, làm nên Phật sự và đóng góp có giá trỊ, lợi ích cho mọi 
người thì nên tin răng chúng ta là một trong những vị đó. 


Điều trăn trở này đã hé lên một hy vọng và đặt vẫn đề 
khả dĩ thực hiện được. Muốn làm được điều đó, ta cần có quá 
trình tầm sư học đạo. Chúng ta không thê nào trải qua lộ trình 
của giác ngộ, giải thoát bằng sự tự lập của bản thân trong 
những năm tháng đầu tiên, chúng ta khó có thê vượt qua cam 
go, trở ngại, thử thách khi phải đối đầu với cuộc sống hoàn 
toàn thay đôi, khác bản năng sinh tồn, dục tính và những thói 
quen hưởng thụ. 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 57 


Tìm một vị thầy chân chính để được che chở hướng dẫn 
và giúp đỡ ta trên con đường tu học là điều hết sức cần thiết. 
Thông qua con đường tu tập thiền quán, kinh Phật có khái 
niệm “J⁄2 sư ứrf” đê nói lên khả năng khám phá tuyệt vời của 
đức Phật. Đó là trí tuệ mà Ngài đạt được không phải qua sách 
vở, thầy bạn mà từ chân tâm thường trú của Ngài. 


Khái niệm đó gợi cho ta nhớ lại câu chuyện lịch sử của đức 
Phật. Đức Phật đã từng có những bậc thầy tâm linh hướng dẫn 
Ngài, khi Ngài còn là một vị đông cung thái tử. Đến với hai vị 
thầy chuyên tu thiền quán, họ đã hỗ trợ, hướng dẫn Ngài rất 
nhiều từ những bước đi chập chững đến cách đặt tâm, cách quán 
niệm và cách chiến thắng những dục vọng thấp hèn của kiếp 
người. Khi chứng đắc được tất cả những phương pháp - thiền 
từ hai vị thầy này, thái tử Tất-đạt-đa với sự thông minh sẵn có, 
đã nhận ra được những giới hạn của pháp tu này, chưa phải là 
con đường hạnh phúc cuối cùng mà con người có thể đạt được. 
Trạng thái thiền này được gọi là: Diệt (họ trởng định. 


Diệt thọ tưởng định là một trạng thái thiền định rất cao. 
Nơi đó, sự vận hành của tâm, ý niệm của tư tưởng, và tất cả 
sự hình dung về quá khứ, vị lai hoặc cả những vận hành trong 
hiện tại không còn hoạt dụng nữa. Lúc đó, hành giả có trạng 
thái sống trong ảo giác của hạnh phúc tuyệt đối, bởi vì dòng 
cảm xúc của họ được lắng địu một cách trọn vẹn, không còn 
những nỗi khổ niềm đau, sự bức xúc hay những tình huỗng 
khó chịu khác. Họ làm quen với phương diện tu tập mới, 
thay đổi môi trường sống và thích ứng với điều kiện sinh 
hoạt mới. Khi dòng cảm xúc có nhiều thì tất yếu hành giả 
sẽ cảm nhận được sự an lạc, thoải mái. Chính trạng thái này 
giúp người ta quên đi tất cả những phiền muộn xung quanh 
và tưởng chừng như, đây là đích đến cuối cùng mà đời sống 
của người xuất gia cần phải hướng đến. 


58 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Hai vị thầy từng hướng dẫn thái tử Tất-đạt-đa phương 
pháp tu thiền quán đã rơi vào trạng thái sai lầm này. Thật vậy, 
sau khi xuất thiền, trạng thái an lạc, thánh thơi hoặc vững 
chãi không còn hiện hữu nữa. Lúc đó, họ phải đối diện với 
những đối tượng của các giác quan, chưa chắc họ giữ được 
trạng thái không còn cảm xúc khi các giác quan đó phải tiếp 
xúc với nhiều sự thay đổi, thử thách, hoặc những cám dỗ 
khác trong cuộc đời. Sự an ồn theo cách tu tập này chỉ có giá 
trỊ nhất thời. Ngoài ra, người muốn đạt được trạng thái đó 
cũng không đơn giản, đòi hỏi dụng công rất lớn. 


Qua sự khai tâm của hai vị thầy này, thái tử Tất-đạt-đa 
nhận ra một phần giá trị con đường tâm linh, Ngài đã vượt 
qua những chướng ngại, giới hạn mà các vị thầy không thể 
nhận chân được, đề đạt đến một sự thấy biết trọn vẹn, siêu 
việt gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Kê từ đó, Ngài có sự thấy biết 
một cách chính xác và trọn vẹn, đó là tuệ giác vô thượng. Với 
tuệ giác này, Ngài đã nhận ra dòng chảy của quá khứ trải dài 
từ cội nguồn bởi các hoạt dụng của nhân quả. Ngài thấy được 
mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời không phải tự nhiên mà 
có. Nó không phải do sự áp đặt của thần linh, thượng đề mà 
do chính con người có ý thức thể hiện, tạo tác qua các hành 
động. Tuệ giác về một quá khứ của bản thân cộng với nhân 
quả của tha nhân làm cho Ngài phát hiện rõ bản chất của 
khổ đau và hạnh phúc, bản chất giới hạn của kiếp sống con 
người, và của tất cả các loài hữu tình, vô tình khác. 

Việc học đạo của đức Phật ngày xưa nhắc chúng ta nên có 
sự nhận thức, dù ta có là một bậc vĩ nhân chăng nữa, ta vẫn 
cần đến một vị thầy hỗ trợ tỉnh thần và tâm linh, đìu dắt ta ít 
nhất những bước đi chập chững ban đầu. Nếu thiếu những 
trợ lực này, ta khó đạt được thành công. Một số người thành 
công có tỉnh thần tự lực cao và kiến thức uyên bác thường 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 59 


nhằm tưởng là mình có thể tự tiễn thân, không cần đến sự 
hướng dẫn của người khác, những vị thầy hay thiện hữu tri 
thức. Thực tế cho thấy, có nhiều vị đồng tu đã gặt hái được 
những kinh nghiệm quý báu, có được sự hiểu biết trải qua 
quá trình thể nghiệm rất cao và sâu. Chính vì thế, khi thân 
cận và nương theo những vị này, chúng ta dễ dàng vượt khó 
và thăng tiễn trên bước đường tu. 

THÀY LÀ NGƯỜI CHÍ DẪN 


Trong việc tầm sư học đạo này, ta cần lưu ý hai điều: thứ 
nhất là tìm thây, và thứ hai là học đạo. Về thứ hai có khả năng 
hỗ trợ cho về thứ nhất rất nhiều. Trên thực tế, có rất nhiều 
người tìm đến thầy không phải đề học đạo, mà do họ có thiện 
cảm với người thầy. Họ cho rằng chỉ có những vị thầy đó mới 

có thể giúp họ vượt qua những nỗi khô niêm đau trong cuộc 
đời. Suy nghĩ như thế, khi những vị ấy không có mặt, hay do 
điều kiện không cho phép thân cận, họ sẽ gặp phải những bề 
tắc, không còn lối thoát, vì họ không tin tưởng vào những vị 
thầy khác. Từ đó, cơ hội tiếp xúc với chánh pháp không thể 
đến với họ. 


Nhà Phật lưu ý ta nên xem việc học đạo là thực tập con 
đường chuyên hóa tâm linh nhằm mang lại an vui và hạnh 
phúc cho chính mình và những người khác. Trong khi đó, 
người thầy chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp đỡ và dìu dắt ta 
trên con đường tu học. Cho nên, quý Phật tử khi quy y Tam 
bảo, ngôi Tam bảo thứ ba là những vị xuất gia chân chính 
chứ không phải ta phát nguyện quy y làm đệ tử của vị Hòa 
thượng này hay vị mi trưởng kia. 

LÁY CHÁNH PHÁP LÀM NÈN TẢNG 


Tiếp theo, chúng ta nên lấy chánh pháp làm nên tảng 
chính yêu, không nên đặt trên nên tảng tình cảm cá nhân, vì 


60 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


nó rất nguy hiểm. Khi thần tượng hóa một người thầy, chúng 
ta đến với đạo pháp và làm các Phật sự dẫn thân thầm lặng. 
Đến một ngày nào, chúng ta phát hiện người thầy đó không 
còn giá trị của sự cung kính, không còn là nhân vật lý tưởng, 
tất cả những điều ta quý kính về đức Phật và giáo pháp của 
Ngài bỗng nhiên tan biến, khi đó ta có thể từ bỏ ngôi chùa, 
quên đức Phật và xa hơn nữa là ta quên đi giáo pháp. 
Ngài Lục Tổ Huệ Năng từng dạy một câu rất chí lý: 
“Khi mê thì thầy độ, 
Khi ngộ thì tự độ.” 


Từ “độ”, trong chữ Hán được sử dụng với nghĩa triết lý, 
là một cách chơi chữ rất hay, nó được kết hợp bởi hai thành 
tố. Bên trái là bộ thủy, bên phải là chữ bộ. Nghĩa là chúng 
ta tự chèo thuyền để vượt qua sông. Nó chứa đựng ý nghĩa 
rằng, khi con người chưa đủ tiềm năng, kinh nghiệm và sự 
nhận thức sáng suốt để tự mình chèo thuyền vượt khổ đau, 
đi tới bến bờ hạnh phúc thì ta cần đến sự giúp đỡ của một vị 
thầy. Khi chúng ta đã năm được giáo pháp từ SỰ hướng dẫn 
căn bản từ vị thầy, điều quan trọng chúng ta cần phải có khả 
năng tự độ, tự giúp đỡ chính mình. 


Nương vào các vị thầy là để ta tìm kiếm, học hỏi những 
kinh nghiệm, hạnh lành và nương theo những thành quả của 
những vị thầy đó, ta có thê phấn đấu vươn lên, mang lại 
những lợi ích từ sự công phu tu tập của bản thân. 


Việc tầm sư học đạo đôi khi ta gặp không ít sự trở ngại, 
khó khăn. Vì không dễ tìm kiếm cho mình một vị thây phù 
hợp với căn cơ, đối tượng, hiểu được những vướng mặc. để 
giúp ta tháo gỡ. Tiếp theo, khi đã có thầy rồi, ta hãy cô gắng 
nương tựa vào thầy để tu tập, chuyển hóa đừng để rơi vào 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG *® 61 


tình cảm cá nhân. Khi gặp được minh sư và thiện hữu tri 
thức, thì việc tu học của chúng ta mở ra một phương trời bao 
la, tươi đẹp. Ở nơi đó, lý tưởng của sự phục vụ giúp ta gặt 
hái những giá trị trong đời. Có như thế, sự từ bỏ và ra đi của 
ta mới thực sự có ý nghĩa, bù đắp được sự hy sinh to lớn của 
tuổi đời thanh xuân. 


BỆNH THÀNH TÍCH 


Câu chuyện của một vị cư sĩ. Ông vốn là một thương gia 
lớn. Lòng phát tâm cúng dường của ông chẳng thua gì cư 
sĩ Cấp Cô Độc thời xưa, nhưng tiếc thay, ông ta lại rơi vào 
bệnh chủ nghĩa thành tích. Khi cúng dường và làm các công 
việc Phật sự, ông thường nghĩ tất cả mỌI người đều phải biết 
quý trọng, tôn kính ông. Từ đó, cái bản ngã đã bắt đầu len lõi 
trong từng suy nghĩ và hành động của ông. Cho nên, kết quả 
phước báu mà ông có được rất hạn chê. 

Sau một thời gian tiếp xúc với tăng chúng và làm các 
Phật sự, ông suy nghĩ về cuộc sống của người cư sĩ tại gia 
không đủ làm cho ông thỏa mãn. Phước lực thì ông có đủ, 
chỉ cân tu tập thêm vê tuệ giác. Cho nên, ông quyết định tập 
sự để trở thành một người xuất gia. Ông tìm đến một vị thiền 
sư lỗi lạc. Nơi tu tập của vị thiền sư nằm trên một triỀn núi. 
Điều kiện và phương tiện tu tập rất thiếu thốn. Là một đại thí 
chủ với tâm niệm luôn tự hào về những đóng góp to lớn của 
mình, ông luôn nghĩ khi gia nhập cuộc sống tu hành với đại 
chúng, ông sẽ được xem như một vị thượng khách được thầy 
ưu ái nhiều hơn, được giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc đặc biệt 
hơn những người khác. 

Thực tế có rất nhiều người cũng có tâm niệm giống như 
vị cư sĩ này. Khi có được một thành tích nào đó, họ thường 
muốn người mà họ đã từng giúp đỡ phải quan tâm, và nâng 


62 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


đỡ. Tâm niệm như vậy là đi ngược với tinh thần nhà Phật. 
Chúng ta chỉ nên xem mình là một công cụ của Phật pháp 
đê đóng góp, làm Phật sự hướng dẫn cho mọi người được 
sống an vui. Khi làm Phật sự mà bản ngã mình không trỗi 
dậy, hoặc ta giảm bớt ý niệm phải được ưu tiên hưởng nhiều 
quyên lợi, tức chúng ta đang đi đúng con đường đức Phật đã 
đi. Nếu chưa làm được như vậy, ta cần phải điều chỉnh để 
không bị rơi vào tình huống sai lầm đó. 


Trở lại câu chuyện của vị cư sĩ giàu có. Khi đi xuất gia, 
ông được xếp ở chung phòng với những người khác. Căn 
phòng chỉ có vài chiếc giường, không có chiếu và không có 
ĐÔI. Mỗi khi nằm vào giường, trở mình qua lại ông cảm thấy 
rất khó chịu. Trong cách tu thiền của tông phái Tào Động ở 
Nhật Bản, thường các vị thiền sư muốn cho đồ đệ của họ đi 
ngược lại với những thói quen thông thường bằng cách giữ 
trạng thái yên lặng, tập trung vào thiền quán để dòng chảy 
của tỉnh thức được hiện hữu và nhờ đó làm rơi rụng đi những 
nỗi khổ niềm đau. Quán chiếu về bản thân là cơ hội lớn giúp 
ta vượt khó, thắng được những tâm niệm và cảm xúc tiêu 
cực. Nhưng nếu không biết cách hoặc thực tập không đúng 
phương pháp trong trạng thái đó, ta có thể suy luận, tự diễn 
thuyết dẫn đến việc ta dễ dàng bị động tâm hơn. 

Cứ mỗi hai tháng một lần, cả thầy và trò mới có cơ hội 
gặp mặt nhau, cùng trao đổi, trình bày và nhờ thầy tháo gỡ 
những nghĩ vấn, gút mắc trên con đường tu học. Hôm đó, 
mới bốn giờ sáng, ông mon men đến gỗ cửa phòng thầy. Khi 
mở cửa ra, thầy đã nhẹ nhàng hỏi ông cân gì. Ông vội nói với 
thầy hai từ: “giường cứng”, và quay về tăng xá. 


Theo truyền thống tu hành của tông phái này, phải nói Ít 
và có chât lượng, nên ông ta chỉ có thê nói được hai từ mà 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG *® 63 


thôi. Thực ra, ông muốn trình bày với thầy về chiếc giường 
bị cứng và gồ ghè đến độ suốt hai tháng qua, ông cứ như nằm 
trên hòn đá, khiến cho cảm giác đau nhức cứ luôn hiện diện 
và khống chế, làm cho tỉnh thần của ông không còn thoải mái 
để tu tập. 


Hai tháng sau, cơ hội gặp thầy lại đến. Ông vội đi đến 
phòng của thầy sớm hơn và cũng gõ cửa như lần trước. Thầy 
mở cửa và hỏi ông lúc này đã khắc phục được tình trạng 
giường cứng hay chưa. Ông không trả lời thầy mà chỉ nói 
với thầy hai từ: “cơm khô”. Sau đó, ông lại quay lưng bỏ 
đi không thèm nhìn thầy. Ông có cảm giác không chịu nỗi, 
bao tử của ông sẽ bị hư hoại nếu cứ tiếp tục phải ăn như thế 
này trong một thời gian nữa. Do đó, sự bực tức, khó chịu và 
phiền não trong ông chất đây. 


Hai tháng sau, ông lại có cơ hội đến gặp thầy lần thứ ba. 
Mới hai giờ sáng, ông đã đến gõ cửa phòng thầy. Thầy cũng 
ra mở cửa, và hỏi ông lúc này đã tốt hơn chưa, ông đã làm 
quen với cơm khô của chùa chưa. Nhưng ông đã không trả 
lời mà vội nói: “Bạch thầy con đi”. Thầy chưa kịp giải thích 
thì ông đã quay lưng đi mất. Đây là điều bất hạnh cho ông. 


Đạo Phật rất cao siêu, người thầy muốn cho học trò của 
mình hiểu được bản ngã về thành tích chính là kẻ thủ của sự tiền 
bộ trong tu tập. Nếu như gặp những vị thầy khác, có lẽ ông ta sẽ 
được vinh danh, ca tụng hoặc đề cao trước mặt quần chúng, khi 
ấy bản ngã đó sẽ không có cơ hội được khắc phục. 

Bài giáo lý đầu tiên mà người thầy muốn dạy là phải làm 
sao gọt giữa cái bản ngã cho đến khi nào nó mòn dần và phải 
mài nhẫn nó đi, không còn góc cạnh nữa. Lúc ấy, chúng ta 
mới thành công. Rất tiếc người cư sĩ này có bệnh thành tích 
quá nặng, nên không thê hiểu được dụng ý của người thầy 


64 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


qua ánh mắt, ngữ điệu, sự biểu đạt chăm sóc thê hiện qua lời 
nói. Ông đã không nhận ra tinh thần giáo dưỡng đặc biệt mà 
thầy đã dành cho ông, nên vội bỏ thầy mà đi. Trong trường 
hợp nếu ông ta tu tập ở một nơi nào đó mà được người khác 
cung phụng, thì xem như ông sẽ sống trên phiền não của sự 
tự hào đó. Đến một lúc nào, ông nhận ra được giá trị của 
pháp tu điệt trừ bản ngã mà người thầy đã âm thầm trao 
truyền cho ông trên những bước tu tập đầu đời. 


Câu chuyện này ấn chứa những giá trị thật thâm thúy và 
sâu sắc. Ta không chỉ đánh giá một vấn đề dựa vào những sự 
kiện bên ngoài, mà cần nhìn sâu vào bản chất bên trong của 
vẫn đề, để lý giải được tại sao người thầy đó lại ứng xử với 
mình như thế. Ta cần phải có cái nhìn đúng đắn, sáng suốt và 
tích cực. Thầy đã tạo cơ hội để mình có thể vượt qua nhiều 
thử thách, chông gai trong quá trình tu tập và hành trì, giúp 
ta trở thành pháp khí, rường cột Phật giáo trong tương lai. 


Tìm thầy học đạo là một quá trình thật khó. Cũng có thầy 
lại muốn tìm được người học trò để giao chánh pháp nhãn 
tạng, niết bàn diệu tâm cũng khó khăn không kém. Thầy tìm 
trò và trò tìm thầy, hai bên cùng gặp nhau trong sự hiểu biết, 
hy sinh và phục vụ. Điều này lý giải cho một thực tế, người 
xuất gia thì nhiều nhưng người dấn thân phục vụ rất ít. Thật 
vậy, người thầy không hiểu được trò và người trò không hiểu 
được thầy. Họ khó có thê cùng chia sẻ những chí nguyện lớn, 
đại hùng, đại lực để đóng góp cho đời, mang lại những giá trị 
lợi lạc cho tha nhân và cộng đồng. 

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY 


Vai trò của thầy trong đạo Phật là dẫn đạo. Đức Phật đã 
nói vỀ vai trò này qua một câu chuyện ngụ ngôn như sau. 
Có con sư tử cái rât thương những con sư tử con của mình. 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 65 


Một hôm, khi đi săn môi, vì muốn được gần gũi con, nó đã 
dùng miệng ngậm vào cô sư tử con để cùng đi. Khi sư tử mẹ 
phóng qua một mõm đá đề rượt đuôi một con mỗi đang tìm 
cách thoát thân, vô tình nó đã đụng vào mõm đá. Hoảng hốt 
với phản ứng tự nhiên, nó há miệng, làm cho sư tử con rơi 
xuống vực. Nó nhìn xuống dưới vực sâu mà không biết phải 
làm cách nào đề có thể cứu con. Hai dòng nước mắt của nó 
chợt tuôn trào và nó đứng thật lâu đề nhìn lại đứa con thêm 
một lần nữa trong sự tuyệt vọng. Cuối cùng, nó đành phải bỏ 
đi trong nỗi khổ đau vì mất con. 


May mắn thay, ở dưới vực thăm đó lại có một cánh đồng. 
Khi sư tử con bị rơi xuống, đã bám được những sợi dây leo dài 
ở phía dưới. Trên cánh đồng đó, có một bầy cừu đang sinh sống. 
Cừu là một loài động vật đễ thương và gần gũi. Cừu mẹ khi 
nhìn thấy sư tử con bị nạn nên động lòng cảm thương. Nó đã 
nuôi nắng sư tử con như những đứa con của mình. Khi sư tử lớn 
lên, nó đã làm anh em ruột với những con cừu này và chính môi 
trường sống mới làm cho nó thay đồi tánh khí giống như những 
con cừu, dù bản chất của nó là một con sư tử. 


Một hôm nọ, khi sư tử mẹ đi săn môi, nhìn thấy trên thảo 
nguyên xa đang có một bầy cừu và một con sư tử đang nằm 
giữa bầy cừu đó. Sư tử mẹ rất ngạc nhiên về điều này. Bản 
chất sư tử là ăn thịt con mỗi. Con môi đó có thê là những con 
vật có sức mạnh kém hơn như: loài cừu, hươu, ngựa, dê, bò 

. Nó sẽ tấn công và lập tức con vật đó biến thành miếng 
môi ngon cho nó. Nó suy nghĩ rất nhiều, tại sao sư tử to con 
lớn xác kia lại có thê sống hòa bình giữa bầy cừu, mà không 
hề có ý muốn tắn công hay ăn thịt bầy cừu đó. 


Khi nhìn thấy con sư tử này, bỗng dưng nó chợt nhớ lại 
đứa con mà cách đây vài năm bị rơi xuống vực sâu. Điều 


66 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


này làm cho nó lóe lên một tia hy vọng, nó đã mon men tiễn 
đến gần bầy cừu đó. Khi thấy sư tử xuất hiện, cừu mẹ hoảng 
hốt bỏ chạy, bầy cừu con với bản năng sinh tồn, cũng chạy 
theo cừu mẹ và con sư tử nọ cũng chạy theo. Khi đó, sư tử 
mẹ bằng trực quan cảm nhận được đây chính là đứa con bị 
thất lạc mây năm về trước. Nó không đuổi bắt bất cứ một con 
cừu nào, chỉ đuổi theo sư tử con, sư tử con sợ hãi vô cùng. 
Nó van xIn sư tử mẹ hãy tha cho nó, vì nó không làm gì nên 
tội. Sư tử mẹ không nói lời nào, mà chỉ gặm cổ sư tử con và 
bỏ chạy. Khi chạy đến bên một bờ suối, sư tử mẹ dừng lại 
và thả sư tử con xuống uống nước, giúp nó lấy lại bình tĩnh. 
Sư tử con thò đầu xuống húp lẫy một Tngụm nước bên dòng 
suối, nhưng nó vẫn không. dám mở mắt ra nhìn, vì cảm giác 
sợ hãi với cái chết đang gần kề bên mình. Sau đó, sư tử mẹ 
đã gầm lên một tiếng thật to và sư tử con hốt hoảng quá liền 
mở mắt ra. Khi ấy, nó nhìn thấy cái bóng được 1n trên mặt 
nước, chợt nhận ra sao nó lại quá giông con sư tử kia. Nó 
nhận biết có một cái gì đó rất gân gũi giữa nó với con sư tử 
mẹ. Khi đó, nỗi sợ hãi của nó liền tan biến. Thay vào đó là 
một sự hồ hởi, phấn chấn. Sư tử mẹ khi nhìn thấy thái độ đó 
từ sư tử con, rất đỗi vui mừng và tự nhủ rằng nhiệm vụ của 
nó đã hoàn thành, những điều cần làm nó đã làm xong. Nó đã 
bày tỏ cảm xúc với sư tử con rằng, con có thê ra đi hay ở lại 
với mẹ cũng được. Con có thể thừa nhận ta là mẹ hay không 
cũng được, nhưng ta tin chắc rằng con chính là con ruột của 
ta. Câu chuyện này được khép lại tại đây. 


Ý nghĩa của nó gợi cho chúng ta thấy, chính môi trường, 
hoàn cảnh là yếu tố quyết định tạo nên tính cách của con 
người. Nếu ta được tiếp xúc với môi trường tốt, ta sẽ trưởng 
thành theo chiều hướng tốt đẹp tích cực. Ngược lại, ta sẽ trở 
nên một con người hoàn toàn tiêu cực, từ tích cách cho đến 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 67 


hành vi, khi bị tác động bởi môi trường xâu. Tục ngữ Việt 
Nam có câu: “Gần mực thì đen, gân đèn thì sáng”. 


Theo đạo Phật, sự khổ đau hay hạnh phúc con người phụ 
thuộc vào nhiều hoàn cảnh. Môi trường, hoàn cảnh có ảnh 
hưởng, tác động đến hạnh phúc của con người, làm cho con 
người trở nên tích cực hay tiêu cực. Nhìn từ một góc độ khác 
quan trọng hơn, đó là vai trò của một bậc thầy được minh 
họa qua hành động của con sư tử mẹ. Nó đã giúp cho sư tử 
con nhận diện ra thân phận thực sự của nó là một con sư tử 
chứ không phải là một con cừu. Sư tử cần phải sống đúng với 
bản chất của nó, là làm rung chuyền núi rừng, không phải là 
một con cừu yếu ớt, chỉ sống an phận và thỏa mãn với những 
cánh đồng cỏ trước mặt. 

NÖ LỰC BẢN THÂN 


Ở đây, đức Phật không phân tích đến việc sư tử con sẽ trở 
về với bản chất của nó, là biến những con vật bé nhỏ làm môi 
cho mình. Ngài muốn dạy chúng ta rằng, con người có một 
tiềm năng vĩ đại. Tiềm năng được ví như sức mạnh của loài 
sư tử, đó là tiềm năng của sự giác ngộ, an vui, đóng góp và 
phục vụ. Chúng ta không biết khai thác sức mạnh tiềm năng 
đó, và để cho nó ngủ yên trong một thời gian dài do những 
biến cố tiêu cực. Chăng hạn như khi nhìn thấy hình ảnh tiêu 
cực của một người không có chí nguyện lớn, đã để lại cho 
ta một cảm giác bị chai sạn dòng cảm xúc, không còn muốn 
phấn đấu vươn lên. 


Hành động của sư tử mẹ đánh thức lại sức mạnh vốn có 
của đứa con. Vai trò của một người thầy cũng thế, người thầy 
chỉ đánh thức những tiềm năng vốn có của người đệ tử và 
công việc còn lại là sự tự lực của bản thân mà những người 
xuất gia cần phải thực hiện. 


68 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Các phương pháp tu học đã được đức Phật để lại trong 
vô số các kinh điển, rất đa dạng và phong phú. Có những bài 
kinh mang ý nghĩa trừu tượng, triết lý hay những biểu tượng 
gần gũi với đời thường. Các bậc thầy trong quá khứ đã để lại 
cho ta nhiều kinh nghiệm. Sau khi trở thành một người xuất 
gia tu học, ta cần phải nương theo tắm bản đồ đề có thể đi 
đúng đường hoặc nương vào những toa thuốc để chữa lành 
thân tâm. Nếu ta không có một khả năng tự lập, tất cả chỉ dựa 
hoàn toàn vào người thầy thì cơ hội phục vụ của ta khó thực 
hiện được. 


Vai trò của người thầy vô cùng quan trọng, phải tạo cho 
học trò có sự tự tin, có khả năng vượt qua những thử thách, 
chướng duyên đề thành công trong đời tu của họ. Do đó, nêu 
chúng ta vào chùa đã lâu mà không có điều kiện được tiếp 
cận với thầy, không có những cơ hội được học hỏi trực tiếp 
với thầy, thì cũng đừng than thân trách phận cho rằng mình 
kém phước. Chúng ta có thê học ở vị thầy bằng cách quan 
sát những hạnh nguyện mà thầy đã dấn thân. Ngoài ra, ta 
cũng có thể học hỏi với bất cứ vị thầy nào giúp ta được lợi 
lạc trong việc tu tập, có thê đem lợi lạc cho nhiều người khác, 
không nhất thiết chỉ học duy nhất ở thầy mình. 


Khi tìm được thầy, ta phải biết tận dụng cơ hội để tu học. 
Nếu muốn có một quá trình tu học bền vững, cần phải có một 
chí nguyện lớn và xác định rõ vai trò tu học của mình trong 
hiện tại và tương lai. 


Ngoài ra, người xuất gia khi tu học, hành trì cần thực tập 
sự phát nguyện lớn, làm được những điều lợi ích cho người 
khác. Sự phát nguyện này, hành giả nên thực tập trong mỗi 
thời kinh. Các vị Bồ tát đều có những lời phát nguyện, và ta 
nương vào đó để nuôi lớn chí nguyện của mình. 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 69 


Dựa vào phát nguyện của những người đi trước, tôi đưa 
ra ba chí nguyện lớn. Người xuât gia hay tập sự xuât gia cân 
nêu một quyết tâm lớn đê học hỏi và phân đâu vươn lên, chắc 
chăn việc tu học sẽ thành công. 

PHÁT NGUYỆN THỨ NHÁT 


Ý thức được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo hạnh 
nguyện xuất trần, sống theo hạnh nguyện cao cả của đức 
Phật và các bậc thầy tô, con nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời 
sống ái dục, trọn đời sống độc thân nhưng không cô đơn, 
giữ giới hạnh trang nghiêm thanh tịnh. 


Lời phát nguyện này gồm hai vé. Về thứ nhất là nhìn vào 
hạnh nguyện xuất trần của đức Phật và các bậc Tổ sư đã đi 
qua, với những thành tựu an vui và hạnh phúc. Về thứ hai 
là xa lìa đời sống ái dục, sống trọn đời với giới hạnh trang 
nghiêm, thanh tịnh. 


Quán sát như thế, ta thấy con đường ra đi của chúng ta có 
lý tưởng. Ta không phải xuất gia vì thiện cảm với người thầy, 
ngôi chùa, vì lý do kinh tế, hay những bế tắc khác trong cuộc 
đời. Ta đi trên con đường xuất gia với chí nguyện đại hùng, 
quyết tâm cao độ, chúng ta hoàn toàn cắt bỏ được đời sống 
ái dục. Chí nguyện đầu tiên này làm cho người xuất gia hoàn 
toàn khác với người tại gia. 

Trong phần thứ hai, tôi đã đề cập đến bốn loại hình xuất 
gia, trong đó có hai loại hình tương phản nhau đó là xuất gia 
bằng thân và xuất gia bằng tâm. Người xuất gia bằng thân 
tuy mang hình thức là một người tu nhưng tâm tánh lại như 
những người phàm tục. Họ hoàn toàn không có chí nguyện 
lớn, không mang lại giá trị an lạc cho bản thân. Ngược lại, 
họ còn làm cho người khác đánh mắt đi niềm tin tôn kính đối 
với Tam bảo. 


70 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


Trái lại, những người thuộc loại hình tâm xuất gia nhưng 
thân tại gia thường là những cư sĩ có chí nguyện lớn. Họ làm 
việc lành, bố thí, cúng đường, tu tập tỉnh tấn, siêng năng hơn 
cả những người tu, nhưng họ lại e sợ không biết có vượt qua 
được mọi gian truân thử thách của một đời tu hay không. 
Cho nên họ cứ tiếp tục giữ mãi đời sống của một người tại 
gia, hình thức tu này là một chướng duyên. Chướng duyên 
này do họ không nhận thấy được tiềm năng to lớn của bản 
thân, nếu biết dụng công tu tập, họ sẽ trở thành một con 
người hoàn toàn khác với những kẻ phàm tình. 


Cả hai loại hình xuất gia này đều thê hiện bản chất về 
những con người chưa hoàn thiện trong tu tập giải thoát. 
Phần lớn những người mang hình thức thân xuất gia nhưng 
tâm tại gia, do họ chưa cắt lìa sợi dây ái dục đời sống thế 
gian. Nếu không chuyên hóa được năng lượng tình dục, tình 
yêu giới tính thì con đường xuất gia sẽ không có giá trị. Đây 
là sự trở ngại và thất bại rất lớn đối với họ. 

Khi phát nguyện, chúng ta phải nhận thức được rằng 
con đường từ bỏ ái đục là con đường sống trọn đời độc thân 
nhưng không cảm thấy cô đơn. Điều này rất quan trọng, vì 
thực tế có những người tuy sống độc thân, nhưng lại mang 
tâm trạng cô đơn, khổ đau, buôn tủi hoặc nuối tiếc vô cùng. 


Có một số người khi nhìn thấy hình ảnh một đôi vợ chồng 
nào đó thê hiện tình yêu đôi lứa, yêu thương nhau tâm đầu ý 
hợp, trong lòng họ bỗng trỗi dậy sự thèm khát, rồi buồn tủi 
cho thân phận, đời sông của họ sao quá bất hạnh, không được 
trọn vẹn như đôi vợ chồng kia. Tất cả những người mang tâm 
trạng như thế đều là những người độc thân cô đơn. 


Trên bước đường tu, ta cần phải quyết tâm sống đời độc 
thân nhưng không cô đơn. Ngoài các giá trị tình ái kia mà 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 71 


người đời cho rằng là hạnh phúc nhất, chúng ta vẫn còn 
những cơ hội đê tiêp xúc các giá trị hạnh phúc khác cao hơn. 


Đức Phật dạy chúng ta lấy chánh pháp, bao gồm đời sống 
đạo đức, các chất liệu cao thượng, những hạnh nguyện làm 
thực phẩm để nuôi lớn thân tâm. Người đời có thê thỏa mãn 
hạnh phúc bằng sự ăn uống, giải trí hay những phương tiện 
sinh hoạt đầy đủ. Trong khi đó, người xuất gia. cảm nhận 
được niềm hỷ lạc qua lời kinh, câu kệ, ý nghĩa triết lý và đời 
sống thong dong, tự tại. Họ mang những hạnh nguyện xuất 
trần, dân thân vì lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Chính niềm 
hạnh phúc cao quý đó, giúp họ tăng trưởng, thăng hoa nếp 
sông tâm linh của họ. 


Trong suốt quá trình tu tập, nếu thực hành đúng phương 
pháp thì đời sống tinh thần sẽ được lớn mạnh. Kinh Phật gọi 
đó là pháp hỷ thực và thiền duyệt thực, có tác dụng làm thăng 
hoa đời sông của người tu. Nếu chúng ta có được những 
nguồn vui từ sự thể nghiệm Phật pháp và sự an trụ trong 
thiền định, nuôi lớn giới thân huệ mạng thì những thú vui 
trần tục chỉ là bọt bèo, không một chút giá trị nào. Khi ta 
thâm nhập vào dòng chảy hỷ lạc ấy, làm gì có chỗ cho những 
cảm giác cô đơn chen vào. 


Vì vậy, tu hành không có lý tưởng, ta khó đạt được sự 
thành công. Bản năng sanh tử vẫn chờ chực, đeo bám và 
chinh phục ta. Ta dễ bị thất vọng, nản lòng khi đối diện với 
những hạt giống xuất gia, có thê ta có sẵn từ nhiều đời trước. 
Muốn sống một cuộc sống độc thân, không cô đơn, đức Phật 
khuyên chúng ta hãy giữ một đời sống giới hạnh thanh tịnh, 
không tì vết. 

Một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để ta đạt được 
trạng thái không cô đơn đó? Câu trả lời là nương vào đời 


72 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


sống tăng thân. Tăng đoàn là một thành trì vững chắc, bảo hộ 
cho ta, giúp cho ta dê dàng giữ được mình. 


Con đường tu của chúng ta sẽ được lâu dài, bên vững khi 
ta sông trong một môi trường tập thê, biệt hòa nhập với cộng 
đông, tương trợ lân nhau và biệt kính trên nhường dưới. 


Đức Phật là một tắm gương cao đẹp nhất, xứng đáng để 
chúng ta học tập. Dù Ngài là một bậc đại giác ngộ, bậc giáo 
chủ, bậc đạo sư, nhưng hàng ngày Ngài vẫn sống cùng với 
tăng đoàn, không xa rời quần chúng. Trong khi đó, chúng 
ta đôi lúc chỉ vì những nỗi buồn, hiềm khích nho nhỏ, đã 
thối chí, muốn về nhà hay tự lập cốc riêng. Điều này chứng 
tỏ rằng ta thiếu bản lĩnh, sự chịu đựng và sự cố gắng vươn 
lên để tháo gỡ những vướng bận trên con đường tu học của 
mình. Do vậy, khi lâm vào tình trạng đó, ta hãy xét lại chính 
mình, cần nêu quyết tâm lớn đề chuyền hóa những hạt giống 
tiêu cực, để không còn là ta của quá khứ và trở thành một con 
người khác hắn mà Tổ Quy Sơn đã dạy: Đó là sự nhận thức, 
tâm lý, ứng xử, tình cảm phải khác hoàn toàn với người tại 
gia. Điểm khác ở đây chính là sự vĩ đại, mang chất liệu của 
lòng vị tha, cao cả. Điều này sẽ không khó thực hiện, nếu ta 
biết nỗ lực, rèn luyện, vun bồi cho những hạt giống có chất 
liệu tốt đẹp và cao thượng. 


Đời sống tập thê được hiểu như là một hàng rào, giá trị 
của nó nằm ở sự nâng đỡ, bảo vệ. Dĩ nhiên, không phải lúc 
nào ta cũng may mắn được những hàng rào nâng đỡ, được sự 
bảo hộ của tăng thân, ta tháo gỡ được những gút mắc đang 
hiện có. 

Ta cũng không nên phủ nhận tiềm năng của bản thân 
trong sự thay đổi, chuyên hóa và đặt cái thường kiến cho 
rằng mọi sự vật hiện tượng không thê thay đổi theo chiều 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 73 


hướng tích cực, phiền não, rắc rối trong ta bắt đầu xuất hiện. 
Ta trở nên quan trọng hóa vấn đề, cường điệu hóa một vấn đề 
phức tạp ở góc độ nhỏ, biến thành một vấn đề to lớn. Sự nhận 
thức đó có thê biễn một hạt cát trở thành một tảng đá. Từ một 
tảng đá trở thành một quả núi. Từ một quả núi trở thành dãy 
trường sơn. Từ dãy trường sơn trở thành một vạn lý trường 
thành. Việc phức tạp hóa các vấn đề đang vấp phải làm cho 
con người chán nản, thất vọng, tự tI, mặc cảm và không có 
chí hướng vươn lên. Ngược lại, nếu có bản lĩnh, ta sẽ nghĩ 
cách làm cho một dãy núi trường sơn chỉ còn là một viên sỏi, 
một hạt cát và thậm chí không còn là gì cả. 


Tăng thân là một môi trường tốt để rèn luyện bản thân. 
Nhìn thấy được những cái chưa hoàn thiện của những người 
đi trước, của những bạn đồng tu để chúng ta không vấp phải, 
không rơi vào những tình huống tương tự trong tương lai, 
nếu ta có chí nguyện lớn. 

PHÁT NGUYỆN THỨ HAI 


Ý thức rằng xuất gia là con đường tu học, hành trì 
lâu đài, đòi hỏi lòng kiên nhẫn và nhiều nguyện lực, con 
nguyện vượt qua tất cả thử thách và chướng duyên, 
không dễ ngươi trong các khoái lạc, không đắm nhiễm 
thói đời, không chạy theo danh lợi thấp kém, không tham 
gia chính trị, không phản bội lý tưởng của Phật pháp, 
quyết chí đạt được giác ngộ và giải thoát. 


Lời phát nguyện này có hai vé. Về thứ nhất lấy chư Phật, 
các vị Bồ Tát, các bậc thầy cao cả làm điểm tựa để ta nương 
về tâm linh. Các Ngài thành công vì đã nỗ lực trải qua một 
quá trình tu học và hành trình lâu dài. Các Ngài đã có nhiều 
kiên nhẫn và thực hiện được nguyện lực như ý muốn. Về thứ 
hai nhắc nhở người xuất gia không dễ ngươi các khoái lạc 


74 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


giác quan, không chạy theo danh lợi thấp kém và không phản 
bội lý tưởng của Phật pháp. 


Khi muốn làm được như các vị đó, ta cần có những tâm 
nguyện lớn. Những tâm nguyện này giúp ta thành tựu được 
Phật sự. Con đường Phật sự rất cam go, đôi lúc khi làm, ta 
không được người khác tán đồng mà còn bị phê bình, chỉ 
trích, nói xấu hoặc hãm hại. Nói chung, họ làm cho mình 
bị thất điên bát đảo hoặc chán nản. Ngay cả những người 
đang làm Phật sự rất tốt mà vẫn gặp phải những tình huống 
trở ngại, chướng duyên. Cho nên, ta chỉ xem chướng duyên 
là lẽ thường tình, không nên vì thế mà bỏ cuộc hoặc hối hận 
những việc tốt đã làm. 


Chúng ta cần phải chỉnh đốn, cách tân để làm mới, bằng 
không, chính tâm niệm hối hận sẽ thiêu đốt tất cả những công 
đức ta đã làm được. Nhất là sự hối hận về những việc đã làm 
tốt trong quá khứ. Đức Phật từng dạy ta chỉ nên hối hận các 
việc làm xấu trong quá khứ, dù là vô tình hay cố ý. 


Bản chất của tâm lý hối hận là, trung tính. Chỉ khi nào 
đối tượng được xác lập, giá trị của nó được phân định, ta mới 
nhận biết hối hận trong tình huống của ta là một cần thiết 
hay nên loại trừ. Do vậy, sự hối hận là một con dao hai lưỡi. 
Nếu biết cách nó sẽ giúp ta, hoặc ngược lại, nó sẽ làm cho 
ta chán nản, thất vọng hay bỏ cuộc nửa chừng. Ta phải lấy 
chí nguyện so sánh với các đức Phật. Có như thế tâm nguyện 
mới lớn, vượt qua tất cả những thử thách chướng duyên trên 
bước đường tu tập, hành trì. 


Để vượt qua được nghịch cảnh và chướng duyên, ta có 
thê quán tưởng những hình ảnh và ý nghĩa đức Phật đã minh 
họa trong kinh. Trên biển cả bao la sóng gió chập chừng, 
có một chiếc thuyền con đang trồi lên hụp xuống, vượt qua 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 7Š 


những cơn sóng đề đến được bến bờ. Đột ngột lúc đó, có một 
đợt sóng dữ đồ ập tới với sức mạnh thật khủng khiếp, đã làm 
cho chiếc thuyền bị chao đảo và lật ngã. Những người chèo 
thuyền có găng bằng mọi cách vực nó dậy đề đi tiếp, vì nêu 
không nỗ lực, tất cả họ sẽ bị chết đuối. Người tu cũng được ví 
như những người chèo thuyền ngoài biển cả trước cơn sóng 
to gió lớn. Bằng mọi cách, họ phải lèo lái chiếc thuyền để nó 
đi đến nơi, không thê bị ngã quy nửa chừng trước những cơn 
phong ba bão táp của cuộc đời. 


Đừng bao giờ bỏ cuộc trước những cam go và thử thách. 
Tu Phật cần có: Sự thử thách nhiều chừng nào, ta lấy đó làm 
niềm vui nhiều chừng đó, đó là cách tốt nhất để ta tháo gỡ 
tất cả những nghiệp xấu trong quá khứ, trả hết những nợ nần 
cần phải trả. Phần lớn những nghịch duyên, khổ đau, phiền 
não xảy đến với ta trong hiện đời, ít nhiều có liên hệ đến việc 
làm, hành động của ta trong quá khứ. Chính vì vậy, ta cần 
phải thanh toán hết những khoản nợ càng sớm càng tốt. Khi 
trả hết nợ, cuộc đời của ta sẽ được sáng sủa, thoải mái rồi gặp 
được nhiều thuận duyên trong tương lai. 


Trong nghịch duyên, nếu ta mới đầu hàng, nó sẽ khống 
chế, làm cho ta mất hết nghĩa khí, không còn muốn thắng 
tiễn và sụt giảm lý tưởng. 

Người xuất gia không nên dễ vui, chạy theo các khoái lạc 
giác quan. Phải biết kiềm chế và xem nó như một công cụ, 
một điều kiện giúp ta dấn thân xa hơn trên con đường tu. Sự 
thỏa mãn những đòi hỏi các giác quan, tạo nên những quán 
tính và thói quen không tốt. Thông thường, những thói quen 
không tốt lại có khuynh hướng sai khiến con người. Do đó, 
cần phải biết kềm chế ý thức, không cho nó tạo ra những thói 
quen mới, nếu thói quen đó không có lợi. Ngược lại, đối với 


76 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


những thói quen tốt như: tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, 
bái sám, tu đức v.v... cần phải vun trồng, tưới tắm, chăm sóc, 
đừng bao giờ để chúng bị gián đoạn. Nếu gián đoạn vì một 
lý do nào đó, ta cần nêu tâm nguyện lớn và tìm những chất 
liệu tương tự khác đề bù đắp vào. Sống như vậy, ta sẽ không 
bị ngã quy trên bước đường tu học. 


Người xuất gia không nên chạy theo các danh lợi thấp 
kém, vì bản chất của các danh lợi được xây dựng và sông 
trên bản ngã. Chúng ta luôn thích cái danh, nghĩa là muôn 
cho mọi người biết đến mình, xem mình như là một nhân vật 
giàu có, có địa vị, chức tước, quyền hạn, uy đức v.v... 


Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, danh được ví như một 
loại hương liệu có thê làm đẹp thêm cho bản thân, nhưng 
nó cũng trở ngại rất lớn, đốt cháy mình. Sự đốt cháy của nó 
không phải để cho bản ngã này bị mắt đi, mà làm cho nó bị 
đau khổ, dày vò hoặc thương tồn. Bên cạnh danh thường kéo 
theo lợi. Danh và lợi thường đi song hành với nhau, danh 
càng cao thì lợi lộc đến càng nhiều. Đồng thời, phước báu 
sẽ bị giảm thiêu tương xứng như vậy. Đây là một qui trình 
tất yếu. 


Trong kinh Pháp Cú, đức Phật từng khuyên người tu 
không nên có suy nghĩ rằng, ta là trụ trì của một ngôi chùa, là 
số một, những người khác phải đánh lễ và tôn kính ta. Lễ ra 
ta sẽ trở thành người đức hạnh, có đời sống thanh cao, nhưng 
trước danh lợi, bản ngã trong ta trỗi dậy, ta chính là người sẽ 
bị ngã quy đầu tiên. Dĩ nhiên, khi ở chùa lâu năm, ta có nhiều 
kinh nghiệm nên được đề cử vào những vai trò hoặc vị trí 
liên hệ đến vai trò. Nhưng ta hãy xem đây là cơ hội để gánh 
vác công việc cho đạo, những công việc mà thầy tổ đang làm 
còn đang dở, ta cần phải tiếp nối. Không nên đề cho bản ngã 
có cơ hội tăng trưởng, chinh phục và đánh chìm. 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 77 


Người thế gian thường cho rằng: “Cổng thành thì danh 
foạ?” nhưng quan điểm nhà Phật thì ngược lại, “Công thành 
thì thân thoái”. Cùng là một vẫn đề nhưng có hai cách nhìn 
hoàn toàn trái ngược nhau. Người đời khi nỗ lực làm việc, 
đầu: tư, cống hiến, muốn được toại nguyện về danh phận, 
muốn được : hưởng nhiều quyên lợi cùng nhiều sự ưu đãi khác 
từ những nô lực, đóng góp. Trong khi đó, đức Phật dạy người 
tu khi đã thành tựu được nhiều công đức, cần phải vô ngã 
và khiêm tốn để phước báu càng được lớn mạnh và tâm lực 
ngày một phong phú thêm. 


Tiêu chí quan trọng mà người xuất gia cần phải giữ trong 
lời phát nguyện thứ hai là không phản bội lại lý tưởng của 
Phật pháp. Khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời và làm nhiều 
Phật sự, cơ hội phóng tâm theo đó dễ dàng phát sinh. Nếu 
không có những chí nguyện lớn hoặc không làm cho tâm 
nguyện sơ phát tâm sông mãi với ta, lúc ây ta dễ dàng đi sai 
lý tưởng của chánh pháp. Có một số người đã đi sai một cách 
có tình. Họ thân cận với chính quyền bằng cách tìm cơ hội 
tham gia vào các cơ quan chính trị. Làm chính trị là đi sai 
tinh thần nhà Phật, sai với giới luật của Thanh văn, và Bồ tát, 
nói chung là giới của những người xuất gia. 

Từ khi bắt đầu xuất 1a, ta cần học hạnh nguyện của đức 
Phật Thích Ca: bỏ ông vua ngoài đời để có được ông vua 
chánh pháp. Khi ngôi trên ghế cao, điều tất yếu là phải bảo 
vệ địa vị, đề nó không bị sụp đồ. Từ đó, tâm lý và quyên lợi 
chấp thủ nảy sinh, ta bị danh lợi khống chế. Nếu do vì hoàn 
cảnh lịch sử, điều kiện xã hội có thê đây ta đi vào con đường 
đó, ta vẫn phải sáng suốt mà lánh bỏ, bằng không, ta đễ dàng 
phản bội lại lý tưởng, chí hướng của chánh pháp. 


Nếu phải chọn một con đường, ta nên chọn con đường 
đạo đức của đức Phật. Nêu phải chọn một học thuyêt, ta chỉ 


78 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


nên chọn chánh pháp. Nếu phải chọn một ý thức hệ, ta nên 
chọn con đường chuyên hóa nhân tâm. Ta chỉ nên đi trên con 
đường của sự chuyển hóa. Nếu đạo Phật được xem là một 
con đường thì đây chính là một con đường của sự chuyên 
hóa tốt đẹp nhất. 

PHÁT NGUYỆN THỨ BA 


Ý thức được rằng xuất gia là tập sống theo lý tưởng 
độ sanh của các đức Phật và các vị thầy tổ, con nguyện 
làm tất cả các việc với tâm từ bi không sợ hãi, sống bằng 
thái độ và hành động vị tha, cao cả của các vị Bồ tát, để 
hoàn thành chí nguyện xuất trần, cùng nối gót con đường 
độ sanh của các bậc tiền bối. 


Phát nguyện thứ ba này bao gồm hai về. Về thứ nhất nhắc 
nhở ta phải nêu tâm nguyện lớn, nối tiếp con đường thực 
hành lý tưởng, thực hành các pháp môn mà chư Phật ba đời 
và các vị Bồ tát đã làm. Về thứ hai nhắc nhở ta cần có đức 
tính từ bị, trí tuệ và thái độ không sợ hãi. 

Với sự so sánh trên, ta phát nguyện, thể hiện đức tính từ 
bi và tuệ giác. Đây chính là hai đức tính thể hiện bản chất 
của đạo Phật. Tu mà không có đức tính từ bi sẽ không thể 
độ sanh được. Nếu có lòng từ bi nhưng lại không có tuệ giác 
dẫn đường thì việc độ sanh đó dễ thất bại, bị sai sử bởi những 
cảm tính. 


Bằng kinh nghiệm của người đi trước, tôi khuyên những 
vị mới xuất gia, trong những năm tháng tập sự tu hành, đừng 
phát triển lòng từ bi quá sớm. Chúng ta có thể lạnh nhạt với 
cuộc đời, nhưng bên cạnh đó, hãy phát triển trí tuệ để giữ 
mình. Vì lòng từ bị và tình cảm, chỉ cách nhau trong đường 
tơ kẻ tóc của sự nhận thức. Nếu ta không hiểu được bản chất 
của từ bi, khó hành động cho đúng lợi lạc. Khi ta dẫn thân 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG * 79 


nhiều mà không có tuệ giác thì lòng từ bi có thể bị biến thành 
tình cảm và dẫn đến tình yêu. 

Những năm tháng đầu tiên đó, ta phải nuôi nắng trí tuệ 
bằng cách đọc, thọ trì và ứng dụng kinh điển thật nhiều. Ta 
có thể học với bất cứ vị thầy nào và học ở bất cứ nơi đâu. 
Việc tìm thầy để học là ta đang đi tìm cơ hội hoàn thiện sự 
hiểu biết về Phật pháp. Khi học càng nhiều với các bậc thầy 
đạo cao đức trọng sẽ có ích cho ta nhiều chừng đó. 


Trong về thứ hai của lời phát nguyện thứ ba này, có một 
yếu tô tâm lý quan trọng, nhắc nhở những người xuất gia về 
thái độ không sợ hãi. Sự sợ hãi làm cho con người bất an, 
không vững chãi và dễ bị chao đảo trước những lý tưởng. 
Khi ta có được dòng chảy chánh niệm tỉnh thức trong cử 
chỉ đi, đứng, nằm, ngồi và các sinh hoạt khác, lúc ấy ta có 
được thiền định. Việc luyện tập thiền định chính là phương 
pháp giúp cho ta có thái độ không sợ hãi. Từ đó, ta sông với 
tất cả những giá trị trong hiện tại, không dễ vui trong các 
giác quan, không chạy theo những dục vọng thấp kém. Ta 
có được chất liệu của sự an lạc, vững chãi, tự tin để có thê đi 
trọn con đường tu của mình. 


Người tu cần có ba đức tính từ bi, trí tuệ và sự không sợ 
hãi. Ta từng bước sống bằng thái độ, hành động của một con 
người có tấm lòng vị tha cao cả. Đó là một hệ quả, khi cái 
này có, kéo theo cái kia có. Sự tương tác giữa lòng từ bi cao 
cả, tuệ giác và lòng vô úy là luôn là hai chiêu. 

Khi phát xuất từ thái độ không sợ hãi, ta có sự nhận thức 
sáng suốt, có tuệ giác và thấy được những nỗi khổ niềm đau, 
ta sẽ khởi lên lòng từ bị và phát nguyện độ sanh. 


Có được như thế, ta mới thật sự là những người đang nối 
gót theo bước chân của đức Phật. Những gì đức Phật đã đạt 


80 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


được, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được, ở giai đoạn này, hay 
giai đoạn khác trong tương lai. 


Theo tôi, người xuất gia phải ghi nhớ ba chí nguyện trên. 
Đừng đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã hy sinh cả 
cuộc đời. Nếu những ai đang sống và tu tập, nhưng chưa có 
được những chí nguyện thì phải nêu quyết tâm đạt được. 
Ngay cả trong trường hợp ta làm Phật sự cho giáo hội với 
vai trò này hay vị trí kia, không khéo, ta cũng bị rơi vào danh 
lợi giống như danh lợi của thế gian. Nếu ta làm tăng quan, 
tức là nhà sư có vị trí trong giáo hội, ta cũng nêu chí nguyện 
không để cho những thứ này ràng buộc ta, làm mất đi những 
lý tưởng của Phật pháp. Chức vụ chỉ là sự hỗ trợ của ta cho 
những người đồng tu. Có như vậy, việc dẫn thân mới được 
nhẹ nhàng, thảnh thơi, không vướng mắc. 

Có hai câu dân gian trong Phật giáo nói về nỗi sợ hãi của 
những người muốn xuất gia. Đó là: 

Cà sa vị trước hiểm ẩa sự, 
DĨ trước cà sa, sự cảnh đa. 


Không trở thành người xuất gia được là vì đời sống tại 
gia quá bận bịu bởi nhiều thứ ràng buộc về danh vọng, chức 
tước, hoàn cảnh gia đình. Khi đã vào chùa làm tu sĩ rồi thì 
Phật sự lại nhiều hơn. Khi nhìn thấy, nghe kê hoặc chứng 
kiến quá nhiều về những tiêu cực của người tu, bị ấn tượng, 
thất vọng, chán nản, bỏ cuộc, không có nguyện vọng muốn 
tu nữa. Họ cho rằng đời sống của người tu là như thế. Đây là 
sự suy diễn theo nguyên lý biến cá thể thành tổng thể. 


Hai câu thơ trên được hiểu dưới một góc độ tích cực hơn. 
Khi trở thành người tu mặc áo cà sa rồi, chúng ta phải làm 
việc Phật sự nhiều hơn, bận rộn hơn người tại gia. Người 
tại gia chỉ làm việc theo giờ hành chánh, được qui định tám 


PHƯƠNG TRỜI THONG DONG *® 81 


tiếng mỗi ngày, và thời gian còn lại, họ vui sống với gia 
đình. Trong khi đó, người xuất gia nếu gánh vác vai trò, chí 
nguyện, tâm lượng lớn thì sau tám giờ làm công việc Phật 
sự, phải tiếp tục làm những công việc khác như: dịch kinh, 
viết sách, phác thảo chương trình, kế hoạch v.v... Vì thế, có 
nhiều vị một ngày làm việc từ mười giờ cho đến hai mươi 
giờ. Đức Phật và các vị đại Bồ tát đều là những người có 
hạnh nguyện dắn thân không mệt mỏi. Ta phải có một cách 
nhìn tích cực, vui vì mình có cơ hội làm được nhiều điều 
phước báu, vui vì mình có cơ hội để công phu tu tập, dấn 
thân làm nhiều việc có ích. 

Hãy thử đặt mình trong một tình huống, nếu ta là một chú 
tiêu. Ngày hôm đó, ta được thầy phân công quét ngôi chùa 
đài khoảng một cây số, sau đó ta còn phải đi học. Vậy mà 
hôm đó, ta lại phải gồng gánh thêm phần việc của một chú 
tiêu khác. Với phần việc được giao, chắc chắn là mình sẽ bị 
trễ học, lúc đó tâm niệm không tốt của ta sẽ xuất hiện. Ta bị 
vướng mắc với tâm trạng không vui. 


Nếu chú tiểu này có nhận định sáng suốt sẽ thấy, ngày 
hôm nay mình có cơ hội làm được nhiều phước báu hơn. 
Hàng ngày, thầy đã chia đều công việc cho mọi người, ai 
cũng có cơ hội được làm phước báu như nhau. Ngày hôm nay 
cảm thấy thật sung sướng, hạnh phúc, dù ta phải đi học trễ 
một tí. Khi tâm niệm như Vậy, trong trường hợp này phước 
báu của ta sẽ tăng gấp nhiều lần. 


Điểm khác biệt ở đây chỉ tùy thuộc vào cách nhìn, cách 
nghĩ của chúng ta. Nêu có cách nhìn tích cực và làm việc với 
tâm tích cực, ta sẽ có phước báu lớn. 

Những người tại gia cũng nên có suy nghĩ tích cực khi 
làm nhiêu công việc hay Phật sự, nên lây đó làm niêm vui, 


82 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


và tâm niệm rằng ngày hôm nay ta đã thực hiện được hạnh 
nguyện của Bồ tát. 


Người đã xuất gia và người đang tập sự xuất gia cần phân 
biệt đến hai lối sống tích cực và tiêu cực, lối sống của lòng 
vị kỷ và lòng vị tha. Lối sống tích cực theo hướng vị tha, dẫn 
thân làm lợi ích cho nhiều người, sẽ có giá trị lớn. Ý thức 
được như thế, ta có một quyết định sáng suốt và không hề hối 
hận. Thậm chí, khi phải tiếp xúc với những con người tiêu 
cực, chán nản, tâm ta sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ phối theo 
sự tầm thường của họ. Chính ở những nơi có nhiều lỗ hồng 
là cơ hội đề ta đóng góp, làm nhiều Phật sự hơn. 


Điều quan trọng là ta cần nhận thức rõ giá trị trong sự 
dẫn thân phục vụ của ta là vì lợi ích cho tha nhân, cộng đồng 
và xã hội. Đây mới chính là cái nhìn và chí nguyện của các 
vị Bồ tát. Chúng ta sống bằng thái độ và hành động vị tha, 
cao cả của các Ngài, thê hiện được tỉnh thần rộng lớn của 
đại thừa, hoàn thành chí nguyện xuất trần, cùng nối gót con 
đường độ sanh của các bậc tiền bối. 


LOẶO 


VẤN ĐÁP 


Hỏi: Kính bạch thây, con muốn đi tu nhưng ba mẹ 
không cho phép với ba lý do sau đây: 


Thứ nhất, đi tu là bắt hiễu với cha mẹ. Thứ hai, đi tu là 
trần tránh trách nhiệm với xã hội đối với một người công 
dân. Thứ ba, đi tu sẽ tổn phước vì mình sẽ được nhiều 
người cung kính. Con biết quan niệm này là không đúng 
nhưng con không đủ sức thuyết phục cha mẹ. Kính mong 
thây phân giải để con về thưa lại, mong cha mẹ con đồng ý 
cho phép con xuất gia. 


Đây là câu hỏi có cách lý luận rất hay. Nếu ai không hiểu 
được đạo lý của người xuất gia, dễ dàng bị thuyết phục bởi 
những quan niệm này. Nho giáo có câu: “Bát hiểu hữu tam, 
võ hậu vi đại”. 


Trên cuộc đời này, mặc dù có rất nhiều loại bất hiếu, 
nhưng có ba loại bất hiểu chính. Trong đó không kế thừa nòi 
giông là bất hiếu lớn nhất. Người Trung Hoa thường quan 
niệm rằng con trai mới nối dõi tông đường, con gái chỉ là 
người bên ngoài họ tộc. Quan niệm đó làm cho nhiều người 
trong xã hội có thái độ trọng nam khinh TỮ. Chính từ khuynh 
hướng này, một số người quan niệm rằng không nên đi tu, 
chỉ cân làm vai trò của một người tại gia. Đó mới là đứa con 
hiểu thảo. 

Nhà Phật dạy về sự hiếu thảo có hai phương diện: Hiếu 
thảo về vật chất và hiếu thảo về tỉnh thần. Hiếu thảo về vật 
chất được thể hiện bằng cách thức ta cung phụng, chăm sóc 
cha mẹ. Nhất là khi cha mẹ già yếu, ta lo về thuốc thang, 
từng miếng ăn, giấc ngủ v.v... Sự hiếu thảo về tỉnh thần ta 


84 *° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


phải làm bốn phận của một người con với vai trò mình đang 
có. Như là một học sinh, phải đi học, chấp hành đúng những 
qui định nhà trường. Là người công dân, phải thực hiện đúng 
nghĩa vụ đối với nhà nước như việc nộp thuế, lao động công 
ích v.v.... Việc đi tu không phải là bất hiếu mà là sự trả hiếu 
ở mức độ cao hơn. Vì khi trở thành một sư cô, một vị thầy 
đúng đắn, có đạo lực và hành trì, không chỉ làm lợi ích cho 
cha mẹ mà còn đem lại lợi ích cho nhiều người khác. Bản 
thân đức Phật ra đi bằng con đường như thế. Khi Ngài từ bỏ 
ngôi vua để đi tu, nhiều người cho rằng thái tử Tất-đạt-đa là 
người con bất hiếu, một người chồng, người cha bất nhân, 
bất nghĩa. Ngài đã trở thành một vị Phật, không chỉ làm lợi 
ích cho nước Sakya, mà cho toàn cõi Ấn Độ suốt cả chiều dài 
lịch sử hai mươi mấy thế kỷ qua. Ngày nay, có hàng ngàn, 
hàng triệu đệ tử của đức Phật được an lạc hạnh phúc thông 
qua con đường xuất gia. Nếu là một ông vua, không chắc ta 
được các thần dân cung kính. Do đó, ta không nên sợ hãi cho 
rằng xuất gia là bất hiểu. 


Thứ hai, khi nói ““xuất gia là không làm tròn bổn phận của 
một người công dân trong xã hội”, lại càng không đúng. Nếu 
tất cả mọi người trên đời cùng làm một công việc xã hội, làm 
sao có thê phát triển được. Cần phải có nhiều người đóng góp 
cho nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội như: nhà giáo, 
kỹ sư, bác sĩ, nông dân v.v... và tương tự, cũng cần có những 
người đóng góp vê mặt tâm linh để giúp cho cuộc đời vơi bớt 
khổ đau. Mỗi người có một vai trò khác nhau để đóng góp 
cho xã hội. Việc đi tu không phải là người trốn tránh trách 
nhiệm của một công dân mà gánh vác trách nhiệm lớn, rộng 
hơn với tinh thần vô ngã, vị tha. 


Thứ ba, cho rằng “đi tu được mọi người cung kính là tốn 
phước”, điêu này càng không đúng. Khi Phật tử cúng dường, 


VÁN ĐÁP* 85 


nghĩa là họ đã mài con dao phước báu của họ sắt bén. Nếu 
người tu không biết cách để tạo phước cho người đặt con 
dao lên cục đá mài đó, thì họ làm cho cục đá mài của mình 
ngày càng bị mòn đi. Đức Phật đưa ra một ấn dụ như sau: Có 
một con ong đậu trên một bông hoa. Nó không làm hại đến 
hương sắc của bông hoa mà chỉ hút nhụy bông rồi đi, nêu con 
ong đó lấy luôn cả cánh hoa và bông hoa mang đi, xem như 
nó đã làm cho bông hoa đó hư. Đức Phật nói, người tu cũng 
vậy, khi đi khất thực hoặc được người khác cúng dường, chỉ 
nhận vừa đủ dùng. Chắng hạn như họ cúng đường cho ta ba 
bộ y, chỉ cần nhận một bộ. Đây là cách làm giảm bớt lòng 
tham, không để cho tăng trưởng. Cách này nuôi lớn hạt giống 
phước báu của người khác. Ta chỉ nhận những gì cần nhận và 
mang ơn họ đã tạo điều kiện cho ta tu tập tốt. Đồng thời, ta 
xin hồi hướng tất cả những công đức ta đã làm đề họ có được 
an vui và hạnh phúc. 


Như vậy, trong cái nhận của ta cũng có cái trả. Khi được 
người khác cung kính, không phải như thế mà mình tốn 
phước, vì ta không lạm dụng lòng tôn kính. Trong tôn giáo, 
nếu ai lợi dụng lòng tin của người khác xem như họ đang tự 
làm khổ chính mình. Ta không lạm dụng mà biết đủ và tu tốt 
phước báu sẽ được gia tăng. Đừng sợ rằng phước báu bị mắt 
khi trở thành người tu. Khi được người khác tặng quà, ta vẫn 
nhận. Khi nhận xong, ta có thể đem tặng lại cho người. Làm 
như thể, xem như ta đã tạo niềm vui cho những người khác 
được gieo trồng phước báu. Đồng thời, ta cũng có điều kiện 
giúp cho phước báu của mình tăng trưởng thêm, xem như ta 
tạo được hai phước báu cùng một lúc. 

Khi sang Hoa Kỳ, tôi có dịp và trao đổi với một thanh 
niên có nguyện vọng xuất gia, nhưng cha mẹ anh không cho 
với một lý do đơn giản, vì họ nhìn thấy một số vị xuất gia Ở 


86 ° PHƯƠNG TRỜI THONG DONG 


bên Mỹ đã ra đời. Dĩ nhiên, nếu không được thầy bạn chăm 
sóc, không được học giáo lý thì hạt giống có sẵn không thể 
trưởng thành và bị chết đi. Có lần, cha mẹ cậu thanh niên ấy 
tìm đến tôi và tôi đã giải thích với họ như sau: 

Tại sao ta không có niềm tin từ chính đứa con của mình, 
chưa chắc nó sẽ lặp lại vết xe cũ của những vị xuất gia không 
thành công. Tại sao ta lại có thái độ bi quan về con mình sẽ 
không làm được những điều lớn, vĩ đại hơn những người 
khác. Nếu ta có những suy nghĩ tích cực, biết cách tư vấn, sẽ 
có thê giúp con mình phấn chấn lên. Ngược lại, những suy 
nghĩ tiêu cực có thể làm cho con mình bị mặc cảm. Sau khi 
nghe tôi giải thích, gia đình đồng ý cho con của họ xuất gia. 


Các bậc cha mẹ nên có cái nhìn tích cực để khuyến khích 
con em của mình. Trong cuộc đời tốt và xấu luôn lẫn lộn với 
nhau. Viên sỏi có thê lẫn lộn với thỏi vàng. Đừng vì những viên 
sỏi mà ta bỏ lỡ cơ hội, đánh mất đi những thỏi vàng. Đừng vì 
những cái gai trên đóa hồng mà ta đánh mắt cơ hội thưởng thức 
nó. Đừng vì một số phần tử thất bại mà ta quy nạp rằng tất cả 
đều không thành công. Đây là sự nhìn nhận sai lầm. Trong dân 
gian có câu: “Ma sâu có đốt, nhà dột có nơi”. 


Có lẽ chúng ta chưa may mắn được tiếp xúc với những 
người hoàn thiện, nên ta mất niềm tin về người tốt việc tốt. 
Cái nhìn lệch lạc đó làm ta đánh mắt niềm tin về cơ hội xuất 
gia của mình. Cho nên, cách nhìn nhận vấn đề là yếu tố rất 
quan trọng. 


Trong nhà Phật với Bát Chánh Đạo, cái nhìn chân chính, 
là yếu tô dẫn đầu chứ không phải là niềm tin, tín ngưỡng, tôn 
giáo, sự cầu nguyện hay trì chú v.v... Trong tất cả các pháp tu, 
ta đặt biệt cân chú ý vê trí tuệ. Trong ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo, yếu tổ trí tuệ chiếm sáu đến bảy phần. Yếu tố tín ngưỡng 


VÁN ĐÁP * §7 


trong đạo Phật được xem là một phần rất nhỏ. Chủ yếu là trí 
tuệ, phân đầu vươn lên, kiên trì và tinh tân. 


Nhà Phật quy định, một người chưa đủ mười tám tuổi 
muốn xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ. Khi đủ tuổi 
rồi, chúng ta được quyên lựa chọn lý tưởng của mình. Tuy 
nhiên, có nhiều trường hợp người đi tu mới chỉ năm hoặc sáu 
tuổi, cha mẹ không đồng ý mà họ vẫn trốn đi tu. Khi họ tu 
tập có kết quả, cha mẹ nào lại không hoan hý. Đây là điều tôi 
muốn nói với quý vị, đừng nên đợi tuôi già rồi mới đi tu, khi 
đó ta không có đủ sức lực đóng góp như thời còn trẻ. Nếu ai 
đã vào tuổi xế chiều cứ tiếp tục tu tập, đừng mặc cảm. Ở đây, 
chúng tôi chỉ muốn nhắn gửi đến những vị xuất gia trẻ thông 
qua con đường tu học của mình, hãy tìm cơ hội để phục vụ 
các giá trị tâm linh nhằm mang lại lợi ích cho tha nhân, cộng 
đồng và xã hội. 


xkk 


SÁCH MỚI, XUẤT BẢN — THÁNG T10 - 2010 


1. Thích Trí Siêu., 7m và 7a. Sài gòn: NXB Thời Đại, 
2010, tr. xiv + 193. 

2. Tâm Diệu., Quan Điểm Ăn Chay Của Đạo Phát. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. x1 + 210. 

3. Thích Viên Giác., Con Đường Bồ Tát Nhập Thể Trong 
Kinh Bát Đại Nhân Giác. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 
Viii + 79. 

4. Thánh Nghiêm., Cương Yếu Giới Luật, Tuệ Đăng dịch. 
Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. x + 462. 

5. Đạt Lai Lạt Ma., Sức Mạnh Của Lòng Từ, Thích 
Nguyên Tạng dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 
xiI + 98, 

6. Thái Hư Đại Sư., Tông Thể Luận, Minh Chánh dịch. 
Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. vin + 314. 

7. Thích Trí Siêu., Thiên Tứ Niệm Xứ. Sài gòn: NXB Thời 
Đại, 2010, tr. vi1 + 72. 

8. Thích Phước Sơn., Phật Học Khái Yếu. Sài gòn: NXB 
Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr. x + 338. 

9. Thông Thiền biên dịch., Tờ Điển Thiên Tì ông Hán Việt. 
Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr. vin + 1018. 

10. Thích Nữ Giới Hương dịch., Sen Nở Chốn Tử Tù. Sài 


gòn: NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010, tr. viii + 104. 


11. Thích Nữ Giới Hương., Quan Âm Quảng Trân. Sài 
gòn: NXB Tông Hợp TP. Hô Chí Minh, 2010, tr. x + 380. 


12. Nandasena Ratnapala., Xã Hội Học Phát Giáo, Thích 
Huệ Pháp dịch. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr. 
xvi + 230. 

13. Thích Huệ Thông., Đức Phật và Con Đường Tuệ 
Giác. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. xiv + 420. 

14. Thích Thiện Phụng., Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc 
Hiện Tiên. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. xII + 228. 

15. Thích Phước Sơn., Thanh Tịnh Đạo Luận Toản Yếu. 
Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr.270. 

1ó. Thích Phước Sơn., Mộ: Số Vấn Đề Giới Luật. Sài 
gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 300. 

17. Thích Phước Sơn., Luật Học Tĩnh Yếu. Sài gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. 320. 

18. Thích Thông Triệt., 7; hiền Luận Vấn Đáp. Sài gòn: 
NXB Thời Đại, 2010, tr. 128. 

19. HT. Thích Trí Chơn., Các Học Giả Anh Quốc Và 
Phật Giáo Âu Mỹ. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 
xIv + 143. 

20. Thích Trí Siêu., Dỏng Đời Vô Tán. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi1 + 168. 

21. Dalai Lama., Con Đường Đến Tĩnh Lặng, Tuệ Uyên 
dịch, Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. x + 142. 

22. Dalai Lama., Tỉnh Thân Tuệ Giác Văn Thù, Tuệ Uyên 
dịch, Sài gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. x + 102. 





23. Thích Nhật Từ., Chuyển Hoá Cảm Xúc. Sài gòn: 
NXB Thời Đại. 2010, tr. vi + 112. 


24. Thích Nhật Từ., /#ểu Thương và Tu) Hỷ. Sài gòn: 
NXB Thời Đại, 2010, tr. vi + 174. 

25. Thích Nhật Từ., Khủng Hoảng Tài Chánh Toàn Cầu 
Qua Cái Nhìn Phật Giáo. Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, 
tr. vi + 152. 

26. Thích Nhật Từ., Không Có Kẻ Thù. Sài Gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi + 121. 

27. Thích Nhật Từ., Chuyển Hóa Sán Hận. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 180. 

28. Thích Nhật Từ., Đối Diện Cái Chết. Sài gòn: NXB 
Thời Đại, 2010, tr. vi + 169. 

29. Thích Nhật Từ., Quay Đẩu Là Bờ. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 202. 


30. Thích Nhật Từ., Con Đường 4n Vui. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 168. 


31. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Giữa Đời Thưởng. Sài 
Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194. 

32. Thích Nhật Từ., Phép Lạ Từ Cuộc Sống. Sài Gòn: 
NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 167. 

33. Thích Nhật Từ., Đồi Dép Triết Lý Về Hạnh Phúc Hôn 
Nhân. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vin + 178. 

34. Thích Nhật Từ., nh Phúc Tuổi Già. Sài Gòn: NXB 
Phương Đông, 2010, tr. vi + 120. 








